THÍCH NÚ TINH VÂN dịch | 151 


BÀI TẬP 28 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Sakkā samudde udakam, pametum āļhakena vã natve- 
va tava sabbaññü ñãnam sakkā pametave (Ap 219) 

2. Gambhire utthitā ūmi na velam ativattati (Ap 321) 

3. Sabbe migā uttasanti migarājassa gajjato (Ap. 336) 

4. Udake aggi na saņthāti, bījam sele na rūhati, agade 
kimi na saņthāti, kopo Buddhe na jāyati (Ap. 583) 

5. Garuļo khadiramāsadā yatthuttamaủgamabbhida (J. 210) 

6. Yassa kāyena vācāya manasa natthi dukkatam urasīva 
patitthāya tam bhajehi ito gato 

7. Nāgo muhuttam vissamitvā yena pabbato tena agamā 

8. Suvijānam sigālānam sakuntānam ca vassitam manus- 
sa-vassitam rāja dubbijānataram tato 

9. Dukkho vāso araññasmim rattham icchāmi gantave (J) 

10. Seyyo ayo-guļo bhutto tatto aggi-sikhūpamo. Yaū ce 
bhuñjeyya dussīlo rattha-piņdam asaññato (Dh. 308) 

11. Caram ce nādhigaccheyya seyyam sadisanattano, 
eka-cariyam daļham kariyā natthi bāle sahāyatā (Dh. 61) 

12. Atthi kho brāmhaņa añño yañño imāya tividhāya 
yafīfia-sampadāya imehi ca saraņa-gamanehi appattataro ap- 
pa-samārambhataro ca mahapphalataro mahānisamsataro ca 
(DI 146). 


II. Dich ra Pāli 


1. Cái nhà này 1ón hon cái nhà kia 


152 


PĀLI CĀN BÁN 


2. Sông Hằng là một trong những con sông dài nhất ở Án 

3. Đứa con trai của người gia chủ, sau cái chết của cha 
nó, chính nó đã làm mọi công việc cả về nông trại lẫn việc 
nhà một mình 

4. Đứa con trai hỏi mẹ nó “Nhà nào me sẽ đến?? 

5. Một cách lặng lễ, đức Phật đã lấy y bát đi một mình 
tới làng Bālaka-loņakāra, sau khi đi quanh vùng Kosambi dé 
khát thuc 


6. Con voi dā rči dàn cúa nó và tién vào rirng vi muc dích 
duy nhất của việc sóng độc cư 

7. Khi các Tỳ kheo hoàn tất bữa ăn của họ, vợ của 
Mahàkàla Suy nghĩ về chính họ như sau: 'vợ của Cullakāla 
đã bắt được chồng, vậy chúng ta hãy cũng bắt (những người 
chồng) của chúng ta” 

8. Một thời, các vị đại đệ tử được sự đồng ý của đức Phật 
đã đi từ Sāvatthi tới Rājagaha 

9. Vị Trưởng Lão đã tư duy: “Các vị ân sĩ này căm ghét 
hệ thống tôn giáo của đức Phật" _ 

10. Đứa em trai lập lại lời đề nghị của nó vài lần. Cuối 
cùng người anh đã nói, “tốt lắm, chúng ta hãy chia ruộng 

vườn thành 2 phan. Khêng duoc dung vào phàn cūa anh, 

nhưng em phải làm bất cứ những gi trên phần em chọn". 


kakak 


BÀI 29 


THÍCH NŪ TỊNH VÂN dịch | 153 


TIẾP ĐẦU NGỮ (UPASAGGA) 


135. Có 20 tiếp đầu ngữ: abhi, adhi, anu, apa, api, ati, 
ava, ä ä, du(s), ni, nis(nï), pa, para, pari, pati, sam, su, ud, upa, 
vi. Gin tiếp đầu ngữ vào trước những v, par, ger, inf, n và 
adj, chúng nhân mạnh hay làm biến đổi ý nghĩa của các từ 
mà chúng được đặt ở đó. 


Prefix 

Abhi (đến/tới) 
Adhi (trên) 
Anu (sau) 
Apa (xa) 

Api (trên) 


Ati (trên/vượt qua) 


Ava (o) (dưới) 
A (trở lại) 


Dus (dur) (tôi tệ) 


Ni (xuống) 


Nis (nir, ni) ngoài 


Pa (phía truóc) 
Parā (ngược lai) 


Hoān thānh 
abhigacchati 


adhigacchati 


anugacchati 
apagacchati 
apidahati 
atikkamati 
okkamati 
āgacchati 
dujjana 
nisīdati 
niggacchati 
pabbajati 
parābhavati 


Nghīa 

di tới 

di lēn/ nhān ra 
di sau/ theo 

di khỏi từ 


đặt lên 


lờ di 
xuống dốc 
đến 

người xấu 
ngồi xuống 
di ra 

xuất gia 
hư hỏng 


154 | PALI CĀN BÁN 


Pari (la rāy) paribhavati la māng 
Pati (lai) patipucchati hỏi lại 
Sam (cùng) sangacchati gāp (vdi) 
Su (tốt) sugati cči an lac 
Ud (trēn) uggacchati di lēn 
Upa (gần ` upagacchati di gān 

Vi (tách rời) vi gacchati đi xa khỏi 


136. Sự kết nói hài hòa 

(a) Phụ âm đầu tiên của một số từ được lập lại khi nó đi 
trước bởi một nguyên âm. Điều này hầu như xảy ra nêu hình 
thức vedic tương ứng bao gôm 2 phụ âm (VD: kr, pr, bhr, 
...), dē cho cùng lực tới âm Pāli tương ưng. 


Abhi + kanta = abhikkanta (Vedic: abhikranta) 
Anu+ gaha = anuggaha (Vedic: anugraha) 
Pari+ bhama = paribbhama (Vedic: paribhrama) 


Abhi+ pasanna = abhippasanna (Vedic: abhiprasanna). 
-_ (b) Chữ ‘s (r) của “dus (dur), “nis (mir)” và “d” của ‘ud’ 
đồng hóa với phụ âm kê tiêp. 


Nirgacchati = niggacchati 
Durjana = dujjana 
Udgacchati = uggacchati 


Sc trở thành cch: nis + carati = niccharati. 
(c) rv trở thành bb: nir + vāna = nibbana 


v sau pa trở thành bb: pa + vajati = pabbajati (Vedic: 
pravrajati) : 


(d) Doc bài 26 để nhớ lại sự thay đổi của m = 


| 


THÍCH NỮ TỊNH VÂN dich | 155 


sam + gacchati = sańgacchati 

sam + carati = sañcarati 

sam + thahati = santhahati 

sam + tussati = santussati 

sam + pajjati = sampajjati. 

(e) ʻi’ đi theo nguyên âm không đồng bị đổi thành “y 
(Xem bài 28). Bhy, dhy, ty được đổi thành bbh, jjh và cc. 

abhi + uggato = abhyuggato = abbhuggato 

adhi + eti = adhyeti = ajjheti 

pati + āgacchati = patyāgacchati = paccāgacchati. 

(f) t của pati được dči thành t: patigacchati =patigacchati. 

Tiếp đầu ngữ sam trở thành sā trước rajjati, ratta và raga. 

Sam + rajjati = sarajjati 

Sam + ratta = saratta 

Sam + raga = saraga. 

Từ ghép - samasa 

137. Hơn 2 từ kết với nhau làm thành 1 từ có tên là từ 
ghép (samāsa). Trong Pali có vài sự thay đổi về từ ghép. Đối 
với sự thay đổi đầu tiên, thành phần trước hết là một tĩnh từ, 


kế đó là danh từ. Các hình thức gốc được kết lại và thành 
phần cuối cùng biến cách theo tánh riêng của nó. 


Setam uppalam (sen trắng). O đây có 2 từ ‘setam’ và “up- 
palam”. Khi chúng ta nói chúng, hãy bỏ các chữ tận cùng 
và trở lui lại với các hình thức ban sơ của chúng như sau: 
seta-uppala. 


= Khi 2 nguyên âm gặp nhau, nếu nguyên âm đầu là ‘a’, 
hầu hết nó bị bỏ rơi. Như vậy nguyên âm cuối của ‘seta’, 


156 | PALI CĀN BÁN 


a” bị bỏ đi và chỉ còn lai phụ ām “t° kết với nguyên âm tiếp 
līs VD: Seta + uppala = = set + uppala = setuppala. ‘uppala’ 
là một danh từ trung tānh. Do vậy hình thức ghép “setuppala' 

-được biến cách theo danh từ trung tánh. 


138. Cả danh từ và phần thêm cùng danh từ cũng được 
kết. VD: Ānando thero = Änandatthera (Tôn giả Ananda) 
[Ananda + thera = Ānandatthera). 


Sumedho tãpaso = Sumedha-tāpasa (vi ân sī Sumedha). 


139. Nếu một người hay vật được so sánh với cái khác thì 
chữ dë so sánh dùng như về cuối của từ ghép. VD: Osadham 
viya dhammo = dhammosadham (pháp như vị thuốc, thuốc 
của pháp) [đhamma + osadha = dhammosadha]. 


Aggi viya rāgo = rāgaggi [raga + aggi] (lửa gióng nhu 
tham, lửa của lòng tham). 

140. Khi phân từ na (not) kết lại như về đầu, nó bị đôi 
thành “a? trước một phụ âm và trở thành “an” trước một 
nguyên âm. 


Na + karaņam = akarana (không làm) 
Na + agamo = anāgamo (không đến) 
Na + kusalam = akusala (không thiện) 
Na + āgamanam = anāgamana (không đến). 
` 141. Tĩnh từ 'mahant trở thành “maha” khi nó đứng như 
vē đâu của từ ghép. VD: mahanto vīro = mahā-vīra (một vị 
. anh hùng tuyệt vời). 
142. Một danh từ trong trường hợp gián tiếp phụ thuộc 
vào về sau thì được nôi lại. Vê thứ hai có thé là một danh từ, 
tĩnh từ hay một quá khứ phân từ. 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich 


Trước khi kết Kết lại Nghĩa của từ 

Gamam gato gāma-gata di tói làng 

Buddhena desito Buddha-desita duoc giāng bói dūc Phāt 
Cīvarāya dussam cīvara-dussa vài may y cho tu sī 
Corasmā bhayam cora-bhaya nguy him tùr môt ăn trôm 
Rañño putto rāja-putta con trai của vua. 
Vikale bhojanam vikāla-bhojana ăn đúng thời 

Attanā katam atta-kata được làm bởi bản ngã 
Pituno santakam pitu-santaka phụ thuộc vào cha. 


Ghi chú: n cuói cùng của các phụ âm như rãjan, attan và 
dandin bị bỏ khi chúng được kết lại và ar của các danh từ ar 
như pitar, trở thành u: pituno dhanam = pitu-dhana. 

143. Hai từ liên kết bởi phân từ “iti” hay danh động từ 
*hutvā' (lā) cũng được nỗi và các từ “iti”... bi bỏ. 


~~=~ 


VD: aniccamiti safilä = anicca-saññã (tưởng “vô thường”) 


Arammanam hutvā paccayo = ārammaņa-paccaya (mỗi 
tương quan là đối tượng của tâm). 


144. Hai hay hơn các danh từ kết hợp bởi “ca "được ghép 
lại và liên từ ‘ca’ bị bỏ đi: Cando ca suriyo ca = canda-suriya 
(mặt trăng và mặt trời). s= 

Khi nhiều vật liệt kê được gợi ra theo cách ghép này, thì 
các từ hình thành biến cách theo số nhiều chẳng hạn: can- 
da-suriyā, canda-suriye, canda-suriyehi, canda-suriyānam... 

Nhưng nếu ý nghĩa của danh từ tập hợp được gợi ý, chúng 
biên cách theo trung tánh sô ít như: nacca-gīta-vāditam, na- 
cca-gīta-vāditena... 


157 


158 | PALI CĀN BÁN 


145. Một số danh từ hinh thành bằng cách nối 2 từ trở lên 
được dùng như thuộc ngữ bó nghĩa vài người hay vật khác và 
dùng như các tính từ. Cách ghép này tương đương với mệnh 


đề quan hệ như tiếng Anh. 
Trước khi kết Kết lại Ý nghĩa 
Āgatā samana yam so āgatasamaņa tới vị tu sĩ vừa đến 
Katam papam yena so katapāpa do người mā điều ác 
bị phạm 
Natthi kificanam yassa so akiñcana người không có chướng 
f duyēn 
Sukhito attā yassa so sukhitatta tām hoan hy 
Bilam āsayo yassa so bilāsaya hang cūa nó lā cái lỗ 


Ghi chú: hậu tó -ka được thêm vào rất thường tới loại 
ghép này. VD: bahü nadiyo yasmim so bahunadiko (quận mà 
có nhiều sông). 


146. Trong ý nghĩa “cùng với”, ‘sa’ được thêm vào trước 
theo hình thức của loại kết này. VD: saha devehi yo vattati so 
sadevako (cùng với Deva là sadevaka). 


147. các từ nguyên mẫu tận cùng bằng tum được giữ 
như về đầu của các từ ghép và m tận cùng của -tum bị bỏ. 
Gantum kāmoti = gantu-kāmo (người muôn di là 'gantu-käma'. 


Từ vựng 

Các danh từ 

Satta (m) hữu tình 
Pathavi-dhātu (f) đất 
Kāsu (f) hó 


Angara (m) than đốt 


THÍCH NÚ TINH VÀN dich | 159 


Yāgu (0) ` cháo gạo 
Khudhā (f) đói 

Pipāsā (f) khát 

Vata (m) nói phong 
Nālandā (f) tën thành phó 
Pana (m) chúng sanh 
Mahutta (n) khỏanh khắc 
Khala (m) đống, quyên góp 
Puñja (m) đồng, ống dẫn 
Kesa (m) tóc 

Massu (n) râu 

Agara (n) ` nhà/gia dinh 
Vatthi (f) bong bóng 
Avasesa (m) tàn du 

Kukkuia (m) chim tróng 
Potaka (m) = nhÒ 

Kukkuta - potaka (m) chim/gà con 
Nakha (m) móng tay/chân, vuốt. 
Sikhā (f) dinh/dičm/duči 


Mukha-tuņda mỏ 

Anda (n) trúng 
vo/mai 
an tòan 


Ong vua duoc biét 
asi-rajan (m) vua cūa nuóc Kasi 
Kāsāya-vattha (n) y 

Vajja (n) lỗi 


i 
ļ 


160 | PĀLI CĀN BĀN 


Vāļagga (vāļa + agga) (n) chān tóc 


Abbha māy 

Ākāsa (m) bāu trči 

Para-loka (m) doi sau 

Para-loka-hetu vì đời sau 

Dāsa (m) ` đầy tớ nam 

Dir - đầy tớ nữ (nom.pÏ) dasiyo, dasso 
Anujivin (m) người tùy tùng 
Rãja-ratha (m) xe ngựa của vua 

Gopala (m) _ người chăn bó 

Aja-pāla (m) người chăn dê 
Loma-hamsa (m) khủng khiếp 

Dhajagga (dhaja + agga) (n) tiêu ngữ trên biểu ngữ 
Anagāriya (n) không nhà 

Mamsa (n) thịt | 
Ratthapäla (m) người có tên như vậy 
Kula-putta (m) thanh niên 

Sikkhā (f) giới luật 

Hina (n) đời sống thé tục ` 
Pāņātipāta (m) tán công 

Paccaya (m) nguyên nhân 

Kassapa (m) đức Phật được biết 
Bhagavant (m) đức Thế Tôn 
Pubbanha-samaya (m) buổi sáng (trước/12 am) 
Patta-cīvara (n) bát và y 

Nivesana (n) chỗ ở 

Kassaka (m) chủ trại 


Putta (m) 

Puttehi 

Puttimant (m) 
Sahacara (m) 
Upakkitaka (m) 
Upakkītaka-vāda (m) 
Bhataka (m) 
Bhataka-vada (m) 
Puggala (m) 
Attha (m) 

Hita (n) 

Sukha (n) 

Marisa (voc.sing) 
Chambhitatta (n) 
Bramha-cariya (n) 
Angana (n) 

Vata (n) 

Tính tūr 

Āma 

Bhabba 

Abhabba 

Eka i 
Kāsāya 
Sukha-kāma 
Puņņa 

Yāvataka 


- tội lỗi 


THÍCH NU TỊNH VAN dịch | 161 


con/bč trai 

vi lợi ích trẻ con 
người có trẻ con 

bạn 

người làm thuê 

gol là “người làm thuê’ 
người đầy tớ 

gọi là “đầy tớ" 

con người 

lợi ích 

khỏe mạnh 

hạnh phúc 

chào ông (plu) mārisā 
hoang mang 

đời sống thánh thiện 


sự tôn kính 


không tiêu/còn sống/chưa chín 
có thé | 
không thể 

một, chắc chắn 


màu nâu hoại sắc 
dục lạc 

đầy 

bát cứ cái gì 


162 | PALI CĂN BẢN 
Anangana không có cấu ué 
Suci-gavesin tìm sự thanh tịnh 
Valagga-matta (vala-agga-matta) nhỏ như chân tóc 
Abbha-matta lớn như đám mây 
Mahapphala.(mahat-phala) 
Dukkha-patikkūla thoát khó 
Sañgama-gata vào chién truóng 
Sankilittha lāu hoāc/cāu uč 
(pp) sankilissati trở thành cầu ué 
Sankassara cấu ué 
Atīta quá khứ 
Paccuppanna hiện tại 
Anāgata vi lai 
Động từ 
Sārajjati (rt. sam+raj) bị trói buộc với (pp) saratta 
Pūrati (rt. Pur) làm dày (pp) punna 
Hanti (rt. Han) tiêu diệt/ ngăn cán 


Vinodeti (rt. Vitnud) tránh xa 
Anulometi (denom.fr.anuloma) quy định 


Sodheti (rt.sudh) làm sạch 

Pāceti (caus.ft.paccati) tiêu hóa 

Padāleti (rt.pa+dāl) choc thūng 

Paccakkhāti (rt.patitā+khā) loại ra (ger) paccakkhaya 
Ātāpeti (rt. ā+tap) làm khổ 


Upavadati (rt.upa+vad) khiển trách (pot) upavadeyya 
Ādeti (rt. ā+dā) láy (ger) adaya se 


THÍCH NÚ TỊNH VÂN dịch | 163 


Carati (rt.car) di bó/thuc hành 
Dhammam carati hānh phāp 

Jīrati (rt.jar) lām rāch 

Passati (rt.dis) nhin (gk/plu) addasamsu ho dā thāy 
Brūti (rt.bru) goi/ nói 


Abhinibbijjhati (rt. abhi+nir+vidh) vë ra CP abhinibbid- 
dha (inf) abhinibbijjhitum 

Pahoti (rt.pa+hü) có thé 

Icchati (rt.is) mong muón (pp) ittha 

Ohāreti (caus of oharati) di chuyển/cạo (râu tóc) ger. 
ohāretvā 

Pabbajati (rt.pa+vaj) xuất gia inf. Pabbajitum 

Āvattati (rt. ā+vatt) trở lại inf. āvattitum 

Paritāpeti (rtparittap) làm khổ đau 

Nivāseti (nitdenom.frvãsa) tự mặc/khoác vào ger. 
Nivāsetvā 


Socati (rt.suc) ` sàu muộn 
Uppajjati (rt-ud+pad) bị sanh/ loke uppajjati: sanh ra ở đời 
Ulloketi (rt.ud+lok) tim tai 


Samudācarati (rt.sam+ud+ā+car): cư xứ: 
Bắt biến từ 

Ve : chắc chắn 
Ca : và, cũng 


Dūrato'va (dūrato eva) : từ xa 


164 | PĀLI CĀN BÁN 


BÀI TẬP 29 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Sattā pathavi-dhātuyā sãrajjanti (S. II 172) 
2. Kāsu puņņā angārānam (M. II 74) 
3. Yāgu khudham hanti, pipasam vinodeti, vātam anu- 
lometi, vatthim sodheti, āmāvasesam pāceti (A. II 250) 

4. Bhabbā'va te kukkuta-potakā pāda-nakha-sikhāya vā 
mukha-tuņdakena vã anda-kosam padāletvā sottinā abhinib- 
bijjhitum (M. I 357) 

5. Pahoti nu kho so puriso yāvatakā imissā Nālandāya 
| pầnã te ekena muhuttena eka-mamsa-khalam eka-mam- 
| sa-pufijam kātum? (M. I 377) 
| 6. Icchāmaham kesamassum ohāretvā kāsāyāni vatthāni 

acchādetvā agārasmā anagāriyam pabbajitum (M. II 56) 

7. Abhabbo kho Ratthapālo kulaputto sikkham paccak- 
khaya hĩnãyãvattitum (M. II 61) 

8. So attānam sukha-kāmam dukkha-patikkūlam ātāpeti 
paritāpeti (M. I 341) 

9. Attā pi mam upavadeyya pāņātipāta-paccayā (M. I 361) 

10. Atha kho Ānanda Kassapo bhagavā araham sam- 
māsambuddho pubbaņha-samayam nivāsetvā patta-cī- 
varamādāya yena Kikissa Kasi-rañño nivesanam tenupas- 
añkami (M. II 50) 

11. Sumedham bhagavantam loka-jettham narāsabham 
Vūpakattham viharantam addasam loka-nāyakam (Ap. 423) 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich 


12. Mā vo khanam virādhetha khaņātītā hi socare (Ap. 583) 

13. Acarī vatāyam vitudam vanāni katthaäga-rukkhesu 
asārakesu, Athāsadā khadiram jātasāram yatthabbhidā garu- 
lo uttamangam (J 210) 


14. Evam gacchante kāle Bodhisatto eka-divasam pā- 
to'va ratha-varamāruyha uyyāna-kīļam gacchanto rukkhag- 
ga-tinagga-sākhagga-makkataka-sutta-jālādīsu lagge ussā- 
va-bindū disvā "Samma sārathi, kinnāmetanti pucchitvā, 
‘Etam deva hima-samaye patanaka-ussāva-bindu nāmā'ti 
sutvā divasa-bhāgam uyyāne kīļitvā sāyaņha-kāle paccāgac- 
chanto te adisvā "Samma sārathi, kaham te ussāva-bindū? 
Na te passamī” ti pucchi. “Deva, te suriye uggacchante sab- 
be'va chijjitvā pathaviyam patant?’ ti sārathi aha (J. IV 120) 

15. Raja puttassa vacanam sutvā, "Gaccha bhadde, tava 
sivikāya nisīditvā pāsādam yeva abhirūhā” ti aha. Sā tassa 
vacanam sutvā thātum asakkontī nārī-gaņa-parivutā gantvā 
pāsādam āruyha “Ka nu kho puttassa pavatf ti viniccha- 
yatthanam olokentī atthāsi (J. IV 122). 

II. Dich ra Pāli 
1. Một người thoát khỏi các ác bất thiện và sau khi đạt 


giải thóat thấy lỗi nhỏ nhặt nhỏ như lỗ chân lông cũng cho là 
lớn như đảm may trên bầu trời (J. III 309) 


2. Vì đời sống tương lai mà các nam nữ làm thuê và các 
người hầu cận sống tốt đối với đời sống của họ 


3. Chắc chắn xe vua đẹp rồi cũng già (Dh. 151) 


4. Những người chăn bò, chăn dê và các nông dân đã thây 
đức Phật từ xa đến và sau khi thấy Ngài chúng đã bạch điều 
này lên đức Thé Tôn (Vin. IV 108) 


5. Người có con thì sâu muộn vì con của vị ây (S. 1 6) 


165 


166 | PALI CĂN BẢN 


6. Rồi này các Tỳ kheo, các pháp lữ của tôn giả Nanda 
gọi “ngài * bằng cái tên “người làm thuê) và cũng bằng cái tên 
“ngudi đầy tó’ (Ud. 23) 

7. Này các Tỳ kheo, một số người được sanh ra ở đời vì 
lợi ích, vì hạnh phúc và an lạc của chư thiên và lòai người 

(A.122) : 

8. Thưa các ngài, nếu trong các ngài có những vị bước 
vào chiến trường, sợ hãi hay hoang mang hay khiếp đảm 
khởi lên, hãy quán sát vào đỉnh cao của sự chiến thắng (S. I 
219) 

9. Sống buông lung phóng đãng, sống Phạm hạnh bán 
thiu, không dat được quả lớn (Dh. 3 12) 

10. Ai quá, hiện, vị lai; không một sở hữu gì, không sở 
hữu không nắm, Ta gọi Bà la môn (Dh. 421). 


kkk 


BÀI 30 


THÍCH NU TINH VÂN dich | 167 


CĀC CON SO 


148. Số đếm 


eka 

dvi 

ti 

catu(s) 

pañca 

cha 

satta 

attha 

nava 

dasa 

ekādasa - 

. dvādasa/bārasa 
tedasa/terasa/teļasa 
catuddasa/cuddasa 
pañcadasa/pannarasa 
soļasa 


Ou Ga + ÜQ D — 


= — 
ik») 


12 


168 | PALI CÁN BÁN 


sattadasa/sattarasa 
atthadasa/attharasa 
navadasa/ekūna-vīsati/ekūna-vīsā 
vīsati/vīsā 

eka-vīsati/eka-vīsā 
bāvīsati/dvāvīsati 


tevīsati/tevīsā 
catubbīsati/catubbīsā 
paūcavīsati/paficavīsā 
chabbīsati/chabbīsā 
sattavīsati 
atthavīsati/atth avīsā 


ekūnatimsati/ekūnatimsā 
timsati/timsā 
cattālīsati/cattālīsā 
panņāsā 

satthi 

sattati 


asīti 
navuti 
sata (n) 
sahassa 
dasa-sahassa 
sata-sahassa/lakkha 
dasa-lakkha 
koti (9 
pakoti = 


17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 
1000 
10,000 
100,000 
- 1,000,000 
72009000 
kotrx 100 


THÍCH NÚ TỊNH VÂN dich | 169 


Số thứ tự 

Pathama 15 
Dutiya 2n 
Tatiya | SP 
Catuttha 4m 
Pañcama St 
Chattha 6 
Sattama T 
Atthama Lâu 
Navama gih 
Dasama 10" 
Ekadasa/ekadasama Jadi 
Dvādasa/dvādasama/bārasa/barasama 12" 
Telasa/telasama 13% 
Catuddasa/catuddasama : . 14* 
Paficadasa/paficadasama, 13% 
Soļasa/soļasama 16" 
Sattadasa/sattadasama 178 
Atthādasa/atthādasama 18" 
Ekūnavīsatima 19* 
Vīsatima — 20% 
Ekavīsatima 215 
Dvāvīsatima/bāvīsatima 22724 
Tevīsatima 23m 
Catubbīsatima : 24" 
Paticavīsatima 25% 


Chabbīsatima 26% 


170 | PALI CĂN BẢN 
Sattavīsatima 27" 
Atthavisatima = 288 
Ekūnatimsatima 29* 
Timsatima 30* 
Cattālīsatima 40" 
Paņņāsatama 50" 
Satthitama 60" 
Sattatima/sattatitama 70" 
Asītima/asītitama 80" 
Navutitama : 00h 
Satama/satatama > 100* 
Sahassatama 1,000* 
Dasa-sahassatama 10,000° 
Sata-sahassatama/lakkhatama 100,000" 
Dasalakkhatama 1,000,000" 
Kotitama 10,000,000* 


Bičn cách 
149. eka biến cách giống như đại từ ya(d). Xem bài số 26 


150. từ dvi tới atthārasa, mọi số đếm. chỉ biến cách theo 
số nhiều. Từ ekūnavīsati tģi navuti, moi só dém chi bién cách 
theo nū tānh só it. 


Dvi (2) 
Biến cách của dvi như sau theo 3 tánh. 
18/2 ` dve 
3/5 dvībhi/dvīhi 
4/6 dvinnam 


Z dvisu 


THÍCH NÚ TINH VĀN dich | 171 


Ti (3) 
M N F 
1/8/2 tayo tīni tisso 
3/5 tīhi/tībhi tīhi/tībhi tīhi/tībhi 
4/6 tinnam tinnam tissannam 
4 tīsu tīsu tīsu 
Catu(s) (4) 
M N F 
1/8/2 cattāro/caturo cattāri catasso 
3/5 catūhi/catūbhi catūhi/catūbhi catūhi/catūbhi 
4/6 catunnam catunnam catassannam 
7 catüsu catusu catüsu 


Pañca (5) (chia cà 3 tánh) 
1/8/2 pañca | 


3/5 pañcah1/ pañcabhi 
4/6 pañcannam 
7 pañcasu 


151. Cha (6), Satta (7) và nhüng số đếm khác lên tới 
aiihārasa (18) biên cách giông pañca só nhiêu theo 3 cách. 

Các số đếm cũng dùng như tĩnh từ. 

Eko puriso (một người nam), eka itthī (một người nữ) 

Ekam kulam (một gia đình) 

Ekassa purisassa (tới/của một người) 

Ekaya itthiyā (tớ/của một người nữ) 

Ekassa kulassa (tớ/của một gia đình) 


172 | PALI CĂN BẢN 


Dve purisā (2 người nam), dve itthiyo (2 nguoi nü) 

Dve kulani (2 gia dinh) 

Tayo purisā (3 nguči nam), tisso itthiyo (2 nguoi nū) 

Tīni kulāni (2 gia dinh) 

Dvinnam purisānam (tới/của 2 người) 

Dvinnam itthīnam (tới/của 2 người nữ) 

Dvinnam kulānam (tới/của 2 gia đình) 

Cattāro purisā (4 người nam), catasso itthiyo (4 người nữ) 

Cattāri kulāni (4 gia đình) 

Catunnam purisanam (tới/ của 4 người nam) 

Catassannam itthīnam (tới/của 4 người nữ) 

Catunnam kulānam (tới/của 4 gia đình) 

Satam manussã (một trăm người) 

Satassa manussānam (tới/của 100 người) 

Sahassam manussā (1000 người) 

Sahassassa manussānam (tới/của 1000 người) 

152. sata và sahassa biến cách theo trung tánh. Koti và 
pakoti biên cách theo nữ tánh (giông ratti). Các chữ tận củng 
bằng “ä? như vīsā, timsā.. . biến cách như các danh từ nữ tānh 
tận cùng 8, nhưng chỉ ở sô ít. 

153. Trạng từ các số 


ekadhā (theo 1 cách), dvidha (theo 2 cāch/phān) 
tidhā (theo 3 cāch/phān) 

catudhā/ catuddhā (theo 4 cāch/phān) 
ekaso (từng cái) 

pañcaso (từng 5 cái) 

ekakkhattum (1 lần) 


THÍCH NÚ TINH VÂN dich | 173 


dvikkhattum (2 lān) 

tikkhattum (3 lān) 

catukkhattum (4 lān) 

pañcakkhattum (5 lần) 

chakkhattum (6 lần) 

sattakkhattum (7 lần) 

sattaso (từng 7 cái) 

154. Các từ ghép số 

Một con số khi về đầu kết với một danh từ, nếu nó được 
xem như sự kết hợp thì về sau của từ ghép mang hình thức 


trung tánh số ít, còn không nó sẽ mang hình thức số nhiều 
của tánh mà nó phụ thuộc vào. VD: 


Trước khi kết kết hợp ÿ nghĩa 

Cattāri saccāni catusaccam 4 dé 
Nhung 

Tayo janā — ti-Jana 3 người 

Pañca khandhã pañcakkhandhã “5 uan 

Attha ariya atthariya 8 dé 


Chu y: ‘s’ tận cùng của catu(s) (4) hoặc bi bỏ hay nối tiếp 
s’ hay đồng hóa với phụ âm tiếp theo: 


Catusaccam/ catussaccam/ catukkhattum. 
155. gốc động từ như về cuối.® 


(a). Thỉnh thoảng một gốc động từ làm nên về cuči của 


5. Sự sai khác của từ ghép phụ thuộc vào nhóm của từ ghép có tên từ ghép 
xác định độc lập. Xem bài 29, mục 132. 


| 174 | PALI CĂN BẢN 


một từ ghép. Nếu gốc tận cùng là một phụ â âm, nó kết nguyên 
âm ‘a’ như chữ cuối của nó. Theo vài hình thức nguyên âm 
gốc thì dài. 

Ghi chú: “n” cuối cùng của phụ âm bị bỏ khi chúng liên kết. 
Kamma(n) + kar + a =kammakara, kammakāra (công nhân) 
Pana + har + a = panahara (đoạn mang) 

Atta (n) #bhar + a = attabhara (attambhara) tự cung cāp 


(b). cāc cān tàn cüng bằng i/ī/u/ū không thay đổi khi 
chúng ở những về cudi của từ ghép. 
Māra +]J = maraji (hàng phuc ma vuong) 
Senā +m ˆ = senānī (lãnh đạo đòan quân) 
Māra + abhibhũ = Marabhibbhü (người hàng phục ma) 


(c). A của căn trở thành ngắn khi nó đứng ở cuối. 
Majja - +pā = majjapa (người uống rượu) 
M của căn gam bị bỏ, mặt khác nó kết đuôi '-a'. 


Param + gam = paraga (tới bờ bên kia). "A" cuối cùng của 
ga trở thành ü: pãragũ (người đi đến bờ kia). 


Nhưng, 
Pubbam + gam = pubbangama (di đầu/ người khởi xướng) 


Căn ñã trở thanh ñũ. 

Sabbam +ñä = Sabbañãn (biết tất cả) 
Maggam +ñã = maggaññủ (người biết đạo lộ) 
Căn ‘jan’ (sản xuât/tạo ra) bị mát *n'cudi. 


6. ʻa’ trở thành ā/i thành e/u thành o. như vậy gọi là làm cho kiện có (vuddhi) 
các nguyên âm. 


THÍCH NÚ TINH VÂN dịch | 175 


Kamma(n) +jan = kammaja (tạo nghiệp) 

(d). các từ phát sinh từ động từ như kama, karin, cārin, 
dassin, vāsin... đứng sau cùng. 

Sukha-kãma (người mong đạt được khoái lạc). 

Pāpa-kārin (người phạm tội ác). 

Bramha-cärin (người sống Phạm hạnh). 

Dhamma-dassin (người thấy pháp). 

Gāma-vāsin (người sống trong làng). 

Sacca-gavesin (nguči tām cầu sau sự thật). 

156. Vài từ ghép lập nên trạng từ. Kết cầu câu hoặc là 


một tiếp đầu ngữ hay một từ bất biến. Loại từ ghép này luôn 
đặt theo cách thứ 2 số ít, trung tánh.? 


Adhi + attan = ajjhatta/ajjhattam (trong bān ngã) 

Upa + nagara = upanagaram (gần thành) 

Yathā +kamma(n) = Yathākamma/yathākammam 
(theo nghiệp) 

Yathā + bhūta = Yathābhūtam (theo cái dā lā) 

Pati +aha = paccaha/paccaham (hāng ngāy) 

Yāva(d) + jīva = yāvajjīva/ yāvajīva/ yāvajīvam 
(dāi nhu mang song) 

Yāva(d) + attha = yāvadattha/ yāvadattham 


(nhiču nhu nhu cāu) 
Anu +rũpa = anurūpa/ anurūpam (theo sāc) 


157. Yāva(d) (lâu nhu/ lên đến/cho tới/ xa như). Phân từ 
này dùng với cách 2 hay cách 5. VD: 


7. Loại này gọi là “trạng từ ghép”. 


176 | PĀLI CĂN BẢN 


yãva temāsam (lâu như 3 tháng/ trong 3 tháng) 

yāva bramha-lokā (xa như cõi Phạm thiên) 

yava kesaggam (tới chân tóc) 

158. Những mệnh đề bắt đầu với “yãva'. 

Khi phân từ *yāva'bāt đầu một mệnh đề thì phân từ “tava” 
sẽ bất đầu mệnh để quan hệ kê tiep hay nó có thê được hiệu 
ngâm. VD: 

Tāva ayyo āgametu yāva ayam puriso pantyam pivissati 
(mong chàng thanh niên ấy đợi người này uống hớp nước). 


159. —na, từ thêm vào. Thinh thoảng từ phụ —na được 
thêm vào gerund: katvāna (được làm), gantvāna (được di). 


—se, từ thêm vào. Từ phụ —se được thêm vào cho cả danh 
từ lẫn động từ: VD: aviham upapannāse (chúng sanh vào cõi 
Aviha) (S I 60). 


Tasma evam vademase (vi thē chúng ta hāy nói nhu vày) 
(D. Atanatiya sutta). 

160. sama/ sadisa dùng cách thứ 3. 

Buddhena samo, Buddhena sadiso (giống đức Phật). 

161. Matta ghép với thành phần cuối, nghĩa là “khoảng chùng’. 

Sahassa-mattā Jana (khỏang 1,000 người). 

162. ghép ngữ âm 

a. Khi 2 nguyên âm không đồng gặp nhau, cái trước bị bỏ 
rơi, phụ âm còn lại kêt với nguyên âm còn lại. 

Yassa ete = yassete 

Ekassa cā eko = ekassa ceko 

Catūhi apāyehi = catūhapāyehi 


THÍCH NÚ TỊNH VÂN dich | 177 


Ca etam = cetam 
Sañgamaji uttamo = sañgamajuttamo 
Nisīdi ambavane = nisīdambavane 


b. 2 nguyên âm giống nhau lập thành một từ dài. 


Duve eva = duveva 
Cha ca abhithānāni = cha cābhithānāni 
Na abhavissa = Nābhavissa 


c. I của iti sau một nguyên âm, thường bị bỏ rơi và nó kết 
bởi dấu phẩy. Trong trường hợp này nêu nguyên âm trước 
ngắn, nó sẽ trở thành dài. 


Pajahatha iti = Pajahathā” ti 


d. khi 2 nguyën ām gióng nhau và gặp nhau, nguyên âm 
đầu ít khi bị bỏ. 


Hi idam = hidam 

e. đôi khi y được thêm trước một nguyên âm. 
Naidam = nayidam 

Pari esati = pariyesati 

Sa eva = sa yeva 

f. vài chữ t bị đổi thành dh. 

Anto gata = antogadha 


g. phụ âm gấp đôi sau một nguyên âm 


~~= 


a ñata = aññata 
na pamajjati = nappamajjati 
nama khandha = namakkhandha 


rüpa khandha = rüpakkhandha 


178 | PĀLI CĀN BĀN 


citta khaņa 
vi pamutta 
kāla pavedanā 


Từ vựng 


= cittakkhana 
= vippamutta 
= kālappavedanā 


Danh từ (nam tánh) 


Samudaya 
Atthagama 
Soka 
Upayasa 
Parideva - 
Apāya 
Ābādha 
Khandha 
Avasesa 
Rūpakkhandha 
Mahā-dīpa 
Mahā-purisa 
Rūpa-kalāpa 
Dāyaka 
Dāna-pati 
Bhoga 
Sangāmaji 
Jina 
Pariggaha 
Visaya 

Hasa 


: nguồn gốc/ nhân 

: biến mất 

: sầu muộn 

: bi/ tuyệt vọng 

: khóc/ than van 

: khô đau 

: binh 

: uẫn/ nhóm họp 

: còn lại 

: sắc uán 

: đại lục 

: đại nhân 

: đơn vị của sắc 

: người cho 

: người rộng lượng 
: của cải 

: chỉnh phục tại chiến trường 
: người chiến thăng 
: sở hữu 


: chủ đê nghiên cứu 


: CƯỜI 


ra 


Dhamma ` 
Masa : 


THÍCH NỮ TỊNH VÂN dịch | 179 


pháp 
tháng 


Danh từ (trung tānh) 


Gatta 
Lakkhana 
Domanassa 
Nissarana 
Ayu 
Cittakkhana 
Abhitthana 
Huta 
Amba-vana 
Pavedana 
Yavasa 
Supina 
Muhutta 
Danh từ (nū tánh) 
Gati : 
Parisa 

Jati 

Jara 

Seni 
Pathavi 
Sama 
Pūjanā 
Sākiyānī . 


: thân thé/ gattani (plu) cuộc sống 
: điểm/ đặc tánh 
: sầu muộn 
: trón/ thóat khỏi 
: quãng đời 
: sát na 
: tội lỗi cực kỳ 
: cúng tế 
: vườn Xòal 
: thông báo 
: có khô 
: uóc mơ 
_: khoảnh khắc 


: vận mạng 
: tập họp 

: sanh 

: già 

: lớp học 

: đất 

: năm 

: dáng cúng 
: Thích nữ 


180 | PĀLI CĂN BẢN 


Ditthi 
Evarūpa 
Patirūpa 
Anatta 

Yutta 
Antogadha : 
Sama 
Ajjatama 
Ramma 
Bramha-kappa 
Ubhatomukha 
Sāmañña 
Abhabba 

Bát biến từ 
Musa 

Bhiyyo 

Sakkā 

Paticca 

Kira 


Quá khứ phân từ 


Ñãta (rt. Ñã) 
Jāta (rt. Jan) 
Dittha (rt. Dis) 
Bhūta (rt. Bhū) 
Vidita (rt. Vid) 
Kata (rt. Kar) 


: quan điểm/ kiến 

: như vầy 

: chánh/ thích hợp. 

: VÔ ngã = 
: bao gèm (di vói cách 3 
: bao gồm 

: giống với/ bằng 

: của hôm nay 

: đẹp 

: giống thần Brahma 

: 2 lưỡi 

: tổng thể 

: không thê 


: láo 

: hơn nữa 

: có thé 

: duyên/ do... 

: (từ ghép) họ nói 


: biết 

: sanh 

: thấy 

: trở nên 

: biết 

: làm F 


Sacchī-kata (sacchī+rt.kar) 
Sankhata (sam+rt.kar) 
Phassita (denom.fr.phassa) 
Vibhatta (vi+rt.bhaj) 
Vippamutta (vitpa+rt.muc) 
Laddha (rt. Labh) 

Động từ 

Pajānāti (pa+rt. Aia) 
Parimuccati (pari+rt.muc) 
Vediyati (vid) 

Yajati (rt.yaj) 

Nimmināati (ni+rt.mā) 


THÍCH NU TINH VÂN dịch | 181 


: giác ngộ 

: điều kiện 

: xúc chạm 

: chia 

: giác ngộ hòan tòan . 
: chứng đắc 


: biết hòan tóan 

: giải thoát hòan tòan 
: cảm nhận 

: cho/ bố thí 

: tạo ra. Ger. nimminitvā 


Vadema (hình thức rút gọn của vadeyyāma) 


[di =. 


===. 


Paññayetha (ngôi 3 (sing) attanopada, optative of paññayati) 


~T~~ 


Paññayati (pa+na) 
Pajahati (pa+rt.ha) 


Abhivaddhati (abhi+rt.vaddh) 


Parihāyati (pari+rt.hā) 
Samvattati (sam+rt.vatt) 
Pariyesati (pari+rt.is) 
dayhati (rt.dah) 

Jeti (rt.ji) 

Vijjati (rt.vid) 

Bhaņati (rt.bhan) 

Cāc hinh thtrc dāc bičt 


: duoc bičt 

: từ bỏ. PP. pahīna 

: lớn mạnh 

: suy tàn 

: CÓ lợi 

: tầm cầu/ nghiên cứu 
: cháy/ tiêu hủy 

: chinh phục 

: CÓ 

: kē/ bảo 


Sabba-sangaha-vasena, sabbaso: cùng nhau/ tổng cộng. 


182 


PALI CÁN BÁN 


BÀI TẬP 30 


1. Dịch ra tiếng Việt 


1. Yassete honti gattesu mahāpurisa-lakkhaņā — Duve va 
tassa gatiyo, tatiyā hi na vijjati (Sn. 1001) 

2. Sabhaggato vã parisaggato va, ekassa ceko na musā 
bhaneyya (Sn. 397) 

3. Ye hi keci bhikkhave samanä vã brāmhaņā vã imasam 
dvinnam ditthīnam samudayañca atthagamañca nappajānan- 
ti, te na parimuccanti jātiyā jarāya maraņena sokehi paride- 
vehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi (M. I 65) 

4. Catūhapāyehi ca vippamutto cha cābhithānāni abhab- 
bo kātum (Sn. 231) : 

5. Aham hi bho Gotama dāyako dānapati, dhammena 
bhoge pariyesāmi. Dhammena bhoge pariyesitvā dham- 
ma-laddhehi bhogehi ekassa pi dadāmi, dvinnam pi dadāmi 
tinnam pi dadāmi, catunnam pi dadāmi, pañcannam pi 
dadāmi, channam pi dadāmi, sattannam pi dadāmi, atthan- 
nam pi dadāmi, navannam pi dadāmi, dasannam pi dadāmi, 
vīsatiyā pi dadāmi, timsaya pi dadāmi, cattārīsāya pi dadāmi, 
paññãsäya pi dadāmi, satassa pi dadāmi, bhiyyo pi dadāmi 
(Sn. 487) 

6. Yo sahassam sahassena sañgame mānuse jine, ekam ca 
jeyya attānam sa ve saūgāmajuttamo (Dh. 103) 

7. Māse māse sahassena yo yajetha satam samam, ekañ- 
ca bhāvitattānam muhuttamapi pūjaye, sā yeva pūjanā seyyā 
yam ce vassa-satam hutam (Dh. 106) 


THÍCH NŪ TỊNH VÂN dich | 183 


8. Sahassakkhattum attānam nimminitvāna Panthako 
Nisīdamba-vane ramme yāva kālappavedanā (Dh. II 248) 

9. Yassa muhuttena sahassadhā loko samvidito, sa bram- 
ha-kappo (Th. 1 909) 

10. Tasmā evam vadema se jinam vandatha Gotamam ji- 
nam vandāma Gotamam (D. Ātānatiya-sutta) 

11. Bhante ubhato-mukham assam addasam, tassa dvīsu 
passesu yavasam denti. So dvīhi mukhehi khādati. Ayam me 
paficamo supino (J. I 338) | 

12. Ajjhosānam paticca pariggaho. Ajjhosānatīca hi Ananda 
nābhavissa. Api nu kho pariggaho paññayetha? (D. II 60) 

13. No cetam bhikkhave sakkā abhavissa akusalam pa- 
jahitum, nāham evam vadāmi * Akusalam bhikkhave pajaha- 
tha? ti (A. 158) 

14. Mayācetam bhikkhave anaññatam abhavissa adittham 
aviditam asacchTkatam, aphassitam paññaya, “Idhekaccassa 
evarūpam sukham vediyato akusalā dhammä abhivaddhis- 
santi, kusala dhammā parihāyantī'ti, evamaham ajānanto 
*evarūpam dukkham vedanam pajahathā” ti vadeyyam, api 
nu me bhikkhave etam patirūpam abhavissa? (M. I 475) 

15. Atthi bhikkhave ajātam abhūtam akatam sasankha- 
tam. No cetam bhikkhave abhavissa ajātam abhũtam akatam 
asañkhatam, na yidha jãtassa bhũtassa katassa sañkhatassa 
nissaranam paññäyctha (Ud. 80) 

16. Rūpam bhikkhave anattā, rūpafica hidam bhikkhave attā 
abhavissa na yidam rũpam ābādhāya samvatteyya (Vin. I 12). 


II. Dich ra Pāli 


1. Có 5 uān, trong đó 4 cái gọi là danh và cái kia lā sāc 
uân. 


184 | PALI CĀN BÁN 


2. Mười người hành khāt đã đang đứng tại công nhà của 
người gia chủ. 

3. Địa đại gồm 2 phần, trong đó một phần được phân thành 
5 yêu tô và phân kia là nước, cũng phân thành 5 đại dương. 

4. Pháp của Thera-vàda bao gồm trong 3 tạng, có tên là 
Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. 

5. Tuổi thọ đời sống của một đối tượng bằng với 17 tâm 
sát na. 

6. Ngày nay thông thường tuổi thọ của một người là 100. 
Nhưng nghe răng có một số người theo thuyết du già ở Hy 
mã lạp sơn nói tuôi thọ con người là 300. 

7. Tại ngôi chūa nọ có 30 vị, 10 Tỳ kheo và 20 điệu vào 
những ngày ây; nhưng ngày nay chỉ còn 15 vị, trong só đó 5 
tỳ kheo và 10 điệu. 

8. Càng với bà Pajapati Gotami, khỏang 500 nữ tu dòng 
họ Thích đã đên yêt kiên đức Phật, Ngài đang ở tại thành phô 
Vesāli. 

9. Tai ngôi trường kia có 10 lớp, trong đó có 100 nū và 
200 nam dang hoc các món hoc khác nhau. 

10. Khi ngôi nhà dang bị cháy bởi lửa, gi là vui, gi là hân 
hoan và gi là thích thú đôi với những ai đang sông trong đói 

11. Có phải vị vua này không giết cha mình người có đức 
hạnh, vì thê chính ngày hôm nay ông chứng được quả vị Bât lai. 

12. Có phải vị ấy không là người lười biếng suốt thời gian 
vị ấy còn trẻ, nhờ thé mà vị ấy là người giàu nhất trong ngôi 
làng này. 


THÍCH NU TỊNH VÂN dich | 185 


BÀI 31 
NGUYÊN NHÂN (SAI KHIỂN) 


163. . góc nguyën do hinh thành bàng cách thëm mót trong 
4 phu tó sau : -e, -aya, -ape và āpaya vào căn hay căn động 
từ hiện tại. Như vậy nguyên do hinh thành kết hợp với mọi 
thì và moods. Các căn và căn thuộc động từ hiện tại kết thúc 
bằng ā, căn của đệ 7 động từ thêm -āpe và ãpaya . Căn và căn | 
thuộc động từ khác thêm cả 4 phụ tô. 


Trong các động từ chỉ nguyên do, nguyên âm gốc dài. 
Đối với các căn chỉ nguyên do thì phần tận cùng thuộc động 
từ được thêm vào. 


Căn căn thuộc ng. do ngôi 3 (sing), thì ht 

Dã (cho) đãpe, dapaya dāpeti, dāpayati 
(khiến lām/ cho) 

Ha (tt bó) hape, hāpaya hapeti, hapayati 


Cur (trộm cướp) corāpe, corāpaya  corãpeti, corāpayati 
Dis (giáng) desāpe, desapaya desapeti, desapayati 
Kar (làm) i kāraya IE kārayati 


Kārape, kārāpaya kārāpeti, kārāpayati : 


186 | PALI CĂN BẢN 


Bhuj (ăn) Í 


Ngoại lệ 


Ji (chiến thắng) 
Ni (dẫn dắt) 

Adhi + í (học) ajjhāpe, ajjhāpaya 
PI (thỏa mãn) 


bhoje, bhoJaya 
Bhojāpe, bhojāpaya 


bhojeti, bhojayati 
tā āpeti, bhojāpayati 
jape, jāpaya jāpeti, jāpayati 
nāpe, nāpaya nāpeti, nāpayati 
ajjhāpeti, ajjhāpayati 
pine, pīņaya pīņeti, pīņayati 


164. khi phần đuôi của nguyên do được thêm vào căn của 
nội động từ nó trở thành ngoại động từ. 


Pat (roi) 
Has (cười) 


Bhũ (trở thành) 


pāte pāteti 
hāse hāseti : 
bhãve bhāveti (phát triên) 


165. do thêm đuôi tvà vào căn của nguyên do mà các danh 


Present tense 
Imperative 
Optative 

Past 

Past indefinite 
Future 
Conditional 
Present participle 
Past participle 


Gerund 
Infinitive 


động từ và các hình thức thuộc động từ khác được thành lập. 


dāpeti (khiến cho) 

dāpetu (mong nó khiến để cho) 
dāpeyya (nó sẽ khiến cho) 
(a)dapesi, dāpayi (đã khiến cho) 
adāpayā (dā khičn cho) 
dāpessati (së khién cho) 
adapessa (dà khién cho) 
dapayant, dapayamana (dang khiến cho) 
dapita, dapitavant, dapitavin 
(dā khiến cho) 

dapetva (đang khiến cho) 
dãpetum (để khiến cho) 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich 


166. hình thức chỉ nguyên do của ngoại động từ chấp nhận 
2 túc từ. VD: Suppavāsā tam dārakam Bhagavatam vandāpeti 


(người nữ Suppavasa đã khiến đứa bé ā ấy dành lễ đức Thế Tôn) 


(Ud. 17). Thỉnh thỏang tác nhân sai khiến làm hành động được 
dāt ở cách thứ 3. VD: brāmhano unhodakam kãjam purisena 
gāhāpetvā phāņitassa ca pu†am āyasmato Upavānassa pādāsi (vi 
Bà la món dā làm cho nguči āy lāy nuóc nóng tai mót noi và 
đem dâng cúng trưởng lão Upavāna) (S I 175). 


167. Gấp đôi đối cách. Vài động từ chấp nhận 2 túc từ. 

Duh (sữa) bhikkh (khát thực) vah (mang di) 

Yac (xin) sas (chi day) har (dem di) 

Rudh (ngān cān) nī (dān dāt) 

VD: 1. khīranikā dhenum khīram duhanti (trai sān xuát 
bơ sữa lây sữa từ bò) (S I 174) 2. pañham tam samana puc- 


chissāmi (thầy, con sẽ hỏi một câu) (S 1 214) 3. puriso gāvim 
gāmam nayati (người đàn ông đắt con bò đến làng). 


Gọi tên 


168. Vài động từ hình thành bằng cách thêm phụ tố và 
phần kết của động từ vào danh từ, tĩnh từ, bất bién từ và các 
chữ tượng thanh. 


N dudi Động từ 

Sãrajja (mắc cở) a Sārajjati 

Phassa (xūc) a Phassati (pp) phassita 

Āhāra (thức ăn) e/aya Ahāreti/Ahārayati (ăn) 

Mutta (nước tiču) — e/aya omutteti/omuttayati 
(thāi nuóc tiču) 

Sukha (lac) e/aya sukheti/sukhayati 


(tạo lạc khác) 


187 


188 


PALI CÁN BÁN 


Kinkina (ām thanh ngàn) aya Kinkināyati 


Ciccita (tiếng ồn) āya 
Kukkucca (ăn nan) aya 
Cingula (cối chay=gió) aya 
Cira (thời gian dài) dya 


Piya (thân mât) āya 
Putta (đứa trẻ) lya 
Sena (quân đội) iya 


Dalha (xác dinh) ya 
Namo (cung kính) ya 
Kandu (vết xước) va 


169. Mong mỗi 


(tiếng leng keng) 

Ciccitayati (làm èn *ciccit') 
Kukkuccāyati (ăn nān/nghi ngờ) 
Cingulāyati (suy đi xét lại) 
Cirāyati (trì hõan) 

Piyāyati (thân thiện) 

Puttiyati (muốn đứa bé) 
Patiseniyati 

(gởi quân chông kẻ thù) 
Daļhayati (trở thành vững chắc) 
Namasyati/ namassati (dành lễ) 
Kaņdūyati/ Kandũvati 

(thảo luận/cào xước) 


Mong mỏi được hình thành từ các căn bằng cách thêm 
phụ tô kha, cha và sa. Căn lập lại. 


TỊ (chịu đựng) kha 
Bhuj (ăn) kha 
Ghas (ăn) cha 
Kit (chữa) cha 
Su (nghe) sā 
Man (nghī) sa 


titikkhati (chịu đựng) 
bubhukkhati (mong ăn... bị đói) 
jighacchati (mong ăn). 

Lập lại *ga'= ji” 

(cikicchati) tikicchati 

(điều tri=thudc) 

sussūsati (mong nghe) 
(mĩmamsati) vīmamsati 
(nghĩ vē) 


THÍCH NU TỊNH VAN dich 


«tās 


170. Cao độ 


Phụ tố “a? hay ‘ya’ được thêm vào căn âm đơn để hình 


189 


thành căn cao độ. Căn được lập lại. Nguyên tắc dē đồng ` 


hóa được tìm thấy trong bài học trước, cũng nên thêm vào 
ở đây. 


Lap (nó) ya lālappati (nói huyên thuyên) 

Kam (di) a cañkamati (đi lên xuống) 

Cal (lắc) a (calcalati) cancalati (run sợ) 
Các động từ ghép 


171. vài động từ được ghép với danh từ, tính từ hay bất bién 
từ. ‘T được thêm vào (rất thường) giữa danh từ và động từ. 


Sīta (lạnh) sītībhavati (trở nên lạnh) 

Kabala (tòan bó) kabalīkaroti (góp lại) 

Uttāna (biểu thị) uttānībhavati (trở nên biểu lộ) 

Eka (một) ekībhavati (đơn độc) 

Avi (chứng cớ)  āvībhavati (trở thành bằng chứng) 

Avi (chứng cớ) āvībhavati (xuất hiện) 

Pātu(r) (chứng cớ) pātubhavati (xuất hiện) 

Antara (bên trong) antaradhäyati (biến mát) 

172. so (nó/ người đó), eso (người này); sa Và esa cũng 
thường được dùng. 

Sa evamäha (so evam aha), esa deva (eso deva). 


173. Aha là hình thức động từ hòan hảo của căn ah. 
Nhưng trong Pāli nó được dùng để diễn tả ý nghĩa “nói”. Số 
nhiều của nó là āhu và āhamsu. 


190 | PALI CĀN BÁN 


Tīr vựng 
Nam tānh 
Visāņa 
Sesa 
Tapoda 
Vada 
Sappurisa 
Bhoga 


Mata-pitaro 


Dara 
Dasa 


Kamma-kara 


Porisa 
Mitta. 
Amacca 
Puñja 
Mahāsatta 
Mahā-jana 
Himavanta 


Dhamma-guņa 


Naraka 
Pabbhāra 
Kāsi-rājan 


Rājānubhāva 


Ānubhāva 


Sanghārāma 


sūng 

cái còn lại 

suối nước nóng 
tranh luận 
người tốt 

của cải 

mẹ cha 

mm. 

đầy tớ 

công nhân 
người phục vụ 
bạn 

đồng hành 
đống 

vĩ nhân 

con người 

khu vực Himalaya 
gidi 

hó sāu 

động núi 

vua Kasis 

sáng chói của vua 
tráng lệ 

chùa 


È 


Giri-dugga 
Dugga 

Nữ tánh 

Pitthi 

Sussusā 

Sañña 

Vedanā 
Sīvathikā 
Purāņa-dutiyikā 
Bāhā 

Devī 
Isi-pabbajjā 
Trung tānh 
Mitta 
Santhāgāra 
Parivattaka 
Dhūmāyitatta 
Timirāyitatta 
Havya 
Nava-kamma 
Sīsa 
Anguli-patodaka 
Hirañña-suvanna 
Yana 

Rajja 
Pariyosana 


THÍCH NÚ TINH VĀN dich í 191 


lôi vào núi khó 
không thê qua được 


lưng 


-_ long nghe 


tưởng 

cảm giác 
nghĩa địa 
nguči vợ trước 
tay 

hoàng hậu 

đi tu 


bạn 


' phòng họp 


thuong y 
có khói 


` trở nên tôi 


đồ cúng 
nhiệm vụ mới 
cái đầu 

đánh bằng tay 
thoi vàng 

xe CO 

vuong quóc 
kčt thúc 


PALI CĀN BÁN 


Tinh tūr 


Ekacīvara 
Paritta 

Ulāra 
Ekāha-mata , 
Dvīha-mata 
Tīha-mata 
Uddhumātaka 
Bhadra 
Ramanīya 
Bramhaloka-parāyaņa 
Yutta 
Aneka-tala 
Vinīlaka 
Vipubbaka-jāta 
Pubba 
Evambhāvin 
Etamanatīto 


_ Älavika 


một y 

một chút 

nhiều 

chết trong 1 ngày 

chết trong 2 ngày 

chết trong 3 ngày 

phình ra 

cao thượng 

đẹp . 

dự định cho cối Phạm thiên 
từ bỏ/ phó thác 

nhiều cây thực vật học sâu 
đổi màu 

làm mưng mủ 

mū/ vấn dē 

bān chất tự nhiên 

không vượt qua bản chất 
tự nhiên này 

sống tại nước Alavi 


Chabbaggiya (cha-vaggiya)thuộc về nhóm của 6 


Sattaras-vaggiya 
Anusuyyaka 
Suduttara 


Động từ và phân từ 


Pavisati (pa+vis) 


thuộc vē nhóm của 17 
không ganh ty 
khó đây ra 


di vào (pp) pavittha. 


«K. 


Sandhūpāyati (denom.fr.saņ+dhūpa) 
dày phú lēn 


Sampadhüpayati 
Parisiñcati (pari+sic) 


THÍCH NÚ TINH VĀN dich 


khiến lớp khói 


khiến lớp khói dày phủ lên nữa 
tắm (pp) parisitta 


Paccuttarati (patitutttar) mang ra khỏi nước 


Pubbāpayati (denom.fr.pubba) 


Nipādeti (caus.fr.nipajjati) 
Parāmasati (parātmas) 
Gaņhāti (rt.gah) 

Pavesayati (caus.fr.patvis) 
Bhedeti (rt.bhid) 

Nirodhati (denom.fr.nirodha) 
Pasamsati (pa†+sams) 
Chaddeti (rt.chadd) 
Upasamharati (upa+sam+har) 
Paticchādeti (pati+chad) 
Āmanteti (a+mant) 

Sodhāpeti (caus.fr.sodheti) 
Eti (rt. ā+i) 

Paricāreti (caus.fr.paricarati) 
Abhirūhati (abhi+ruh) 
Āgaūchi i 
Patipajjati (patitpad) 

Māpeti (rt.mā) 

Ahosi (gk, ngôi 3, it của bhū) 
Samanusāsati (sam+anu+sās) 


trở về trạng thái ban 
đầu/lau thân sk tắm 
khiến nằm xuống 
đánh (pp) paramattha 
lây (ger) ganhetvā 
bước/đặt vào 

bẻ gāy 

đoạn điệt 

ca ngợi (pp) pasattha 
ném qua 1 bên 

so sánh 

bao phủ i 

đòi/ buộc phāi/cān phải 
làm sạch 

đến ` 

tự hải lòng 

treo/đặt vào xe 
āgacchi 

xoay SO 

xây 

đã là 

chỉ dẫn 


193 


194 


PALI CĀN BÁN 

Namari (na amari) không chết 
Sussũsati (desider.fr.su) lng nghe (prp) 

sussūsant 
Ramati hān hoan (pp) rata 
Pāteti (caus.fr.patati) roi (pp) pātita 
Yojāpeti (caus.fr.yojeti) Làm ách/yên cương 
Uyyāti (ud+yā) phô bày/thoát ra 


Bát biến từ 
Seyyathāpi (tam-yathā-api) nhu/nhu nču 
Pi/api . cũng/cũng vậy 


BÀI TẬP 31 


L. Dịch ra tiếng Việt 

1. So miga- visāņena pitthim kandũvamäno santhāgāram 
pavisati (M. I 344) 

2. Bhikkhū kukkuccāyantā bhikkhunīnam pārivattakam 
na denti (Vin. IV 60) 

3. Tena kho pana samayena dhūmāyitattam timirāyitat- 
tam gacchatevā (S. 1 122) 

4. So havya-seso udake pakkhitto ciccitäyati citicitāyati 
sandhūpāyati sampadhūpāyati (S. I 169) 

5. Putto me Buddha-setthassa dhammam suddham pi- 
yāyati (S. I 210) 

6. Sussūsā(ya) labhate paññam (S. I 214) 

7. Āyasmā Samiddhi Tapode gattāni parisificitvā paccut- 
taritvā ekacīvaro atthāsi gattāni pubbāpayamāno (S. I 8) 


THÍCH NŪ TỊNH VÂN dich | 195 


rt. 


8. Abhedi kayo nirodhi sañña, vedanā sītī-bhavimsu sab- 
bā (Ud. 93) 

9. Vādam hi eke patiseniyanti, na te pasamsāma parit- 
tapaññe (Sn. 398) 

10. Sappuriso kho maharaja ulāre bhoge labhitvā attānaņ 
sukheti pīņeti, mātā-pitaro sukheti pīņeti, putta-dāre sukhe- 
ti pīneti, dāsa-kammakara-porise sukheti pīņeti, mittāmacce 
sukheti pīņeti (S. I 90) 

11. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathā pi 
passeyya sarīram sivathikaya chadditam ekāha-matam vā 
dvīha-matam vā tīha-matam vā uddhumātakam vinīlakam vi- 
pubbaka-jātam, so imameva kāyam upasarnharati “Ayam pi kho 
kāyo evam-dhammo vambhāvī etamanatīto” ti (M.I 58) 

12. Tena kho pana samayena Āļavikā bhikkhū nava-kam- 
mam karontā rukkham chindanti pi chindāpenti pi (Vin.TV 34) 

13. Te bhikkhū āyasmantam Sāgatam ārāmam netvā yena 
Bhagavā tena sīsam katvā nipādesum (Vin.TV 110) 

14. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhũ sattara- 
sa-vaggiye bhikkhū anguli-patodakena hāsesum (Vin.TV 110) 

15. Atha kho āyasmato Ratthapālassa pitā mahantam hi- 
rañña-suvannassa puñjam kārāpetvā kilatijehi paticchādāpet- 
vā āyasmato Ratthapālassa purāņa-dutiyikam āmantesi (M.II 
63) : 
16. Kim bhante thero kārāpeti “Pabbhãram maharaja 
sodhāpemi (Vin.I 207) 

17. Ehi tvam Ratthapāla, bhuñja ca piva ca paricārehi ca 
(M.II 56) 

18. Atha kho, Ānanda, Kikī Kāsi-rājā bhadrāni yānāni 
yojāpetvā bhadram yānam abhirūhitvā Bārāņasmim uyyāsi 
mahatā rājānubhāvena (M.H 49) 


196 


PALI CĀN BÁN 


19. Bhagavā tattha agañchi, sīsam mayham parāmasi, 
Bahaya mam gahetvāna saūghārāmam pasesayī (Apa. 723) 

20. Mahāsatto deviyā dhammam desetvā, amacce san- 
nipātetvā, ‘Bho amaccā tumhe rajjam patipajjatha, aham 
pabbajissāmi” ti vatvā, mahājanassa rodantessa paridevan- 
tassa utthāya himavantam gantvā, ramanīye padese assamam 
māpetvā isi-pabbajjam pabbajitvā āyu-pariyosāne bramhalo- 
ka-parāyaņo ahosi (J.TV 11) 

21. Te mam dhamma-gune yuttam sussūsam anusuyya- 
kam samana samanusāsanti ist dhamma-guņe ratā (J.IV 134) 


22. Aneka-tāle narake gambhīre ca suduttare Pātito gi- 
ri-duggasmim kena tvam tattha nāmari (J „IV 195). 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich | 197 


BÀI 32 
CHỮ TẬN CÙNG CỦA ĐỘNG TỪ 


174. Trong ngôn ngữ Pali có 2 loại chữ tận cùng của động 
từ, tên là: Parassa-pada và Attano-pada. Nhưng về ý nghĩa 
của chúng không có sự khác biệt chút nào. : 

Lën tói bài này, chi có hinh thūc Parassa-pada duoc đề 
cập. Chúng được thấy trong văn xuôi và kệ. Hình thức At- 
tano-pada hầu hết chỉ thấy trong văn kệ. Cả 2 loại này được 
- cho như sau: 


Present tense (vattamānā vibhatti) 


Parassa-pada Attano-pada 
Sing Plu Sing Plu 
lệ mi ma e mbe 
si tha se ' vhe 
3 tỉ anti te ante 


Future tense 
1. ssāmi ssāma ssam ssāmhe 
2.  ssasi ssatha ssase __ §§avhe 
3. ssati —- ssanti ssate ssante 


198 | PALI CĀN BÁN 


Imperative mood (pañcami vibhatti) 


1. mi ma e āmase 
hi tha ssu vho 
6: tu antu tam antam 


Optative mood (sattamī vibhatti) 


1. eyyāmi (emi) eyyāma (ema) eyyam eyyāmhe 

2. eyyāsi (esi) eyyātha (etha) etho eyyavho 

3. eyya (e) eyyum etha eram 
Past definite (Ajjatanī) 

1. im (em (i)ymhā am (i)mhe 

2. o/1 ()ttha se — ()vam 

3. 1⁄1 ()msu,un a ü 


Past indefinite (Hījjatanī) 


1. avadim avadimhā avadam avadimhe 

2. avado/avadi avadittha avadise avadivham 

3. avadi avadimsu, avadum avadā avadil 
Conditional 


1. avadissam avadissamhā avadissam avadissamhase 
2. avadisse avadissatha  avadissase avadissavhe 
3. avadissā  avadissamsu avadissatha avadissimsu 
Vidu 
Cān: Vad (nói) 


THÍCH NÜ TINH VÂN dich 


wa 


Năng động thé (Present tense) 


Parassa-pada Attano-pada 
Sing Plu Sing Plu 
1.Vadami Vadama Vade Vadamhe 
2.Vadasi Vadatha Vadase Vadavhe 
3.Vadati Vadanti Vadate Vadante 


Future tense 
1.Vadissāmi Vadissāma  Vadissam Vadissāmhe 
2.Vadissasi Vadissatha Vadissase Vadissavhe 
3.Vadissati Vadissanti Vadissate Vadissante 


Imperative mood 


1.Vadāmi Vadāma Vade Vadāmase 
2.Vada, Vadāhi Vadatha Vadassu Vadavho 


3.Vadatu Vadantu. Vadatam Vadantam 


Optative mood 
1, Vadeyyāmi/Vademi Vadeyyama/...ema Vadeyyam 


Vadeyyāmhe 
2. Vadeyyāsi /Vadesi  Vadeyyātha/.. „ethaVadetho Vadeyyavho 
3. Vadeyya/ Vade Vadeyyum Vadetha Vaderam 
Past definite (Ajjatanī) 
1. Avadim Avadimhā Avadam Avadimhe 


2. Avadi, Avado Avadittha Avadise Avadivham 


3. Avadi Avadimsu, Avadum Avada Avadü 


199 


200 


PALI CÁN BÁN 


Past indefinite/ imperfect (HijjatanT) 


1. Avada/ avadam 


2. avado 
3. avadā 


Conditional. 


1. avadissam avadissamhā avadissam 


2. avadisse 

3. avadissā 
Từ vựng 
Nam tánh 
Bojjhanga 
Otāra 
Dhamma 
Accaya 


Gandhāra-rājan 


Deva 
Khaņa 
Amsa 
Trung tānh 


Kaccha 
Vitta 
Piya 
Pajja 
Pāna 
Mūla 


avadissatha 
avadissamsu avadissatha 


avadamhā 
avadattha 
avadū 


phām tro dao 
cơ hội 

bản chất 

lỗi lầm 

vua Gandhāra 
thiên thần 
khỏanh khắc 
vai 


nách 

của cải 

lạc. 

dầu xoa chân 
uống nước 
căn 


avadase 
avadattha avadatthum 


avadissase 


avadimav adāmhase 


avadavham 


avadissamhase 
avadissavhe 
avadissimsu 


Pura 

Thana 
Rattha 
Pitha 

Nữ tānh 
Takkhasilā 
Udayā 
Timisikā 
Vīņā 

Tính từ 
Anāsava 
Sirimant 
Kalyāna 
Siva 

Asanta 

Piya 
Andha-karaņa 
Puthu 
Appiya 
Sabandhana 
Ramma 
Dhuva 
Soka-pareta 


Động từ 


THÍCH NÚ TỊNH VÂN dịch | 201 


thành phố 
điêm/chỗ 
đất nước 
ghế 


thành phố Taxila 
tên người nữ 
bóng in 

đàn hạc 


thóat khỏi lậu hoặc 
tráng lệ 

tốt 

hạnh phúc 

tôi tē 

lạc 

ràng buộc 

nhiều 

không lạc 

cùng với những ràng buộc 
hấp dẫn 

chắc chắn 

phiền não xâm chiếm 


Nibbāyati (ni+vā) trở nên mát lạnh (pp) nibbuta 
Odahati (ava+dah) đặt xuống. Sotam odahati (nghe) 


202 | PALI CĂN BẢN 


Bhassati (bhas) 


roi xuóng 


Adhigacchati (adhi+gam) chúng dāc 


Vinayati (vi+nT) 
Bhajati (bhaj) 

Yajati (yaj). 

Kurute (pre.att of karoti) 
Pamadā (rt. Pa+mad) 
Mā pamadā 

Bhāveti (rt.bhū) 
Kuppati (kup) 

Ahuvā 

Cecchati (rt.chid) 
Adhipatati (adhi+pat) 
Cavati (cyu) 
ParijTyati (pari+jar) 


hướng dẫn (pre.p) vinayant 
liên hệ đến 

cúng tế 

nó làm. Piyam kurute nó thân mật 
att. 3rd per.sing of pamajjati 
lơ dēnh 

phát triển (pp) bhavita 


tức giận 


(p.imper.sing of hoti) 
future of chindati 

roi khói 

chét (pp) cuta 


- suy tàn 


Sanghattayati (sam+ghatt)cüng gó 


BÀI TẬP 32 


1. Dịch ra tiếng Việt 


1. Bhāvetvāna bojjhange nibbāyissamanāsavo (Th. 162) 


2. Tena hi brāmhaņa odahassu sotam 

3. Tassa soka-paretassa vīņā kacchā abhassatha (Sn. 446) 
4. Otāram nādhigacchissam sambuddhassa satimato (Sn. 446) 
5. Ratthā rattham vicarissam sāvake vinayam puthū (Sn. 


444) 


"sī 


THĪCH NU TỊNH VÂN dich 


6. Rāgam vinayetha mānusesu dibbesu kāmesu cāpi 
bhikkhu (Sn. 361) 

7. Mitte bhajassu kalyāne pantam ca sayanāsanam (Sn. 337) ` 

8. Yajassu, bahu te vittam, yajassu, bahu te dhanam (Sn. 31) 

9. Sa lokam bhajate sivam (Sn. 114) 

10. Asantā'ssa piyā honti, sante na kurute piyam (Sn. 93) 

11. Esa'smakam kule dhammo asanam udakam pajjam, 
sabbametam nippadāmase (J HI 120) 

12. Na te pītham adāsimhā, na pānam nāpi bhojanam, 
bramhacāri khamassu me, etam passāmi accayam (J IH 120) 

13. Tasmā evam vadema se 'Jinam vandatha Gotamam, 
Jinam vandāma Gotamam' (D III 197) 

14. Ime na kifici jānanti maññe 

15. Nevābhisajjāmi na vā pi kuppe, na vā pi me appi- 
yamāsi kifici (J. 120) 

16. Nikkhamassu vanā tuvam (Apa 818) 

17. Akaramha se te kiccam yam balam ahuvā'mha se, 
Migarāja namo tyatthu, api kiñci labhāma se (J II 26) 

18. Te andha-karana kama, bahu-dukkhā mahē-visā, tesam 
mūlam gavesissam, checcham ragam sabandhanam (J II 500) 

19. Adhipatati vayo khaņo tatheva, thānam natthi dhu- 
vam cavanti satta, Parijīyati addhuvam sarīram, Udaye mā 
pamadā carassu dhammam (J IV III) 

20. Gandhāra-rājassa puramhi ramme, avasimhase Tak- 
khasilāya deva, Tatthandakāramhi timisikāyam amsena 
amsam samaghattayimha (J TV 98). 

TI. Chia biến cách các động từ sau ra các thì và thể đã học 
trước đó: harati, kiņāti, karoti, pamajjati (patmad). 


204 | PALI CĀN BÁN 


7 BAl33 ee 
THU ĐỘNG THỂ 


175. Thụ động thê được thành lập bằng cách thêm vĩ ngữ 
thuộc động từ thường dùng vào căn thụ động. Có 2 cách để 
hình thành căn thuộc động từ thụ động bằng cách thêm phụ 
tố —īya vào căn năng động hiện tại hay thêm -ya trực tiếp 


vào căn. 
176. Phương pháp đầu tiên 

pre. 3rd per. Sing act. base pass. base 

bandhati (buộc) bandha bandhīyati 

kiņāti (mua) kiņā kiņīyati 

deseti (giāng) dese desīyati 

karoti (làm) karo karīyati 


Ghi chú: Nguyên âm cuối của căn năng động hiện tại bị 
bỏ trước khi phụ tô -Tya. 
TT: khi chữ y được thêm vào một phụ âm, những thay 
đôi sau xảy ra. 
By tróthành bb hy 3 yh 
Bhy ,, bbh jy 4 bbh 


Yg cc jhy = 


chid (cát) 
pac (náu) 
budh (giác ngó)(budhya) bujjha 
dis (nhin) 
gah (láy) — (gahya) gayha 
kar (lām) (karya) kayira 


chy ,, cch ky 
= Ji khy 

dhy ,, jjh ly 
F dd my 

dhy ,, ddh ny 
» 88 py 

Sóc. ggh phy 
> yir sy 
5 cc thy 
is bb 

178. cān pass.base 

badh (buóc) 


(pacya) pacca 


(disya) dissa. 


179. nī (dān dāt) nīya 


su (nghe) sūya? 


THÍCH NÚ TINH VÂN dịch | 205 


5 kkh 
5 11 

3 mm 
= ññ 

» pp 

5 pph 
s ss 

5 cch 

pass.pre.3rd per.sing 


(badhya) bajjhabajjhati, bajjhate (bi buóc) 
(chidya) chijja chijjati, chijjate 


paccati, paccate 
bujjhati, bujjhate 
dissati, dissate 
gayhati, gayhate 
kayirati, kayirate 
nīyati, nīyate 


sūyati, sūyate 


180. trong ām thụ động, chữ đầu ‘va’ đôi thành vu. 


Vac (nói) (vucya) vucca 
Vas (sóng) (vusya) vussa 
Vah (mang) (vuhya) vuyha : 


vuccati, vuccate (bi nói) 
vussati, vussate 
vuyhati, vuyhate 


8. Nguyen âm ngắn cuối cùng của căn trở thành dài trước phụ tó ya. 


206 


PALI CĀN BÁN 


181. 'a' hay “e? cuối cùng của vài căn bị đối thành ī trước 
phụ tô ya. 


Pa (uống) piya pīyati, pīyate (duoc uống) 
Dã (cho) diya dīyati, dīyate 

Mā (do lwēng) mĩya  mīyati, mīyate 

Ge (hāt) : giya giyati, giyate 

Ve (dët) vīya vīyati, vīyate 


182. Vài căn nhu ña và khã không đổi ngay cả trong thụ 
động thê. 

Ñã (biết) ñãya ` _ ñäyati, ñãyatc 

ā + kha (nói) akkhaya akkhayati, akkhāyate 


183. Trong thu dóng thë tác nhàn cūa hành dóng (verb) 
dāt ở cách thứ 3. Đối tượng của hành gong đặt ở chủ cách 
trong sự hòa hợp giữa ngôi và số. 


Buddhena dhammo desīyate (pháp được bad bči dūc Phāt). 
Corena tvam paharīyasi (ban bi tán công bởi kẻ trộm) 


Raññã aham daņdīyāmi (tôi bị phạt bởi vua) 


Năng động Thụ động 
So kāme bhuñjati tena kāmā bhujjante, bhufijīyante 
(nó hưởng dục lạc) (dục lạc được hưởng bởi nó) 


Buddho dhammam desesi Buddhena dhammo desīyittha 
(dūc Phāt giāng phāp) (pháp được giảng bởi đức Phật) 
So ogham tarissati Tena ogho tarīyissate 

(nó lội dùa vũng nuóc) (vũng nước được nó lội qua) 
Aham rukkham acchecchimm Maya rukkho acchijjittha 


ee 


THÍCH NÚ TỊNH VÂN dich 207 


(tôi chặt cây) (cây được chặt bởi tôi) 
Sisso vijjam sikkhatu Sissena vijjā sikkhīyatu 
(Mong hoc sinh hoc khoa hoo) (Mong khoa học được hoc sinh học) 
184. Hiện tại phân từ thụ động 
Bằng cách thêm hậu tố -māna vào căn thụ động thể thì 
phân từ thụ động thì hiện tại được thành lập. Nó hòa hợp VỚI 
đối tượng (túc từ) theo tánh, sô và cách. Những phân từ này 
biến cách theo nam tánh và trung tánh như các danh từ tận 
cùng bằng ‘a’ và theo nữ tánh như các chữ tận cùng a. 


Pass. Verb Pass. Pre. Par 
Desīyati Desīyamāna 
Chijjati Chijjamāna 
Kayirati Kayiramāna 


Lām thč nāo dč dūng passive pre.par: 

Buddhena desiyamanam dhammam manussā suņanti 
(con người lắng nghe pháp được giảng bởi dūc Phật). 

Purisena chijjamānasmā rukkhā bahū sakuņā uddesum 
(nhiču con chim dā bay khói cāy bị chặt bởi người đàn ông). 

185. Vị lai phân từ bị động/ danh động từ 

Được hình thành bằng cách thêm một trong 3 hậu tố sau 
—tabba, -anTya, -ya hay thêm vào căn năng động hiện tại hoặc 
căn động từ. Khi các hậu tô này được thêm vào căn cơ bản 
của nó thì ʻi’ hay ‘w’ biến đối (nghĩa lā i thành e và u thành o). 

Khi hậu tó —tabba được thêm vào căn cũng như căn thuộc 
động từ được dē cập trong cùng cách như khi -tum được 
thêm theo hình thức infinitive (xem lại bài 9). 


i 


208 | PĀLI CĀN BÁN 


Cān Ng.mẫu Danh động từ 

Dã Dãtum Databba (được cho) 

Ni Netum Netabba (được dẫn) 

Su Sotum Sotabba (được nghe) 

Vac Vattum Vattabba (được nói) 
Patap  Pattum Pattabba (được chứng) 
Kar Kãtum/ KattumKatabba (được làm) 

Car Caritum Caritabba (được thi hành) 
Căn thuộc động từ 

Dese Desetum desetabba 

Kina Kinitum kinitabba 

Một só được hình thành bằng cách thêm anīya và ya 
Căn - 

Kar Karantya/ kãriya 

Vac Vacanīya/vacca 

Budh Bodhanīya/bojjha 

Gam Gamanīya/gamya/gamma 


186. “a” cuối cùng của các căn đổi thành ‘e’ trước —ya, và 
y thì lập lại. 


Căn Gerundive 

Dã (deya) deyya (được cho) 
Na (ñeya) ñeyya (được biết) 
Pā (peya) peyya (duoc uống). 


187. Đôi khi danh động từ được dùng bâng quơ và đặt ở 
trung tánh, chủ cách, sô ít. == 


THÍCH NÚ TINH VÁN dich | 209 


- Maya gantabbam (së được di bởi tói/ tôi sẽ di/ tôi phải di). 
Tvayā evam bhavitabbam (bạn sẽ thích cái này). 
188. Định sở cách hoàn toàn 
Kamme kattabbe (khi công việc được làm) 
189. Các hình thức thụ động của thể sai khiến: 


kārāpeti (khiến làm)  pass.v : kārāpīyati (khiến bị làm) 

chedāpeti (khiến cắt) pass.v : chedāpīyati 

desāpeti (khiến giảng) pass.v: desāpīyati 

pass.pre.par : desāpīyamāna (đang khiến để được thuyết trinh) 

danh động từ : desāpetabba, desāpanīya (sẽ bị khiến đề giảng). 

190. Những chữ giống như pātikankha (duoc mong doi), 
sujīva (dë sóng), dujjīva (khó sóng), sukara (dë làm), dukka- 
ra (khó làm) đòi hỏi tác nhân hành động được đặt hoặc theo 
cách thứ 3 hay cách thứ 6. 

Kalyāna-mittassa (kalyāna-mittena) etam patikañkham 
(điều này được giảng bởi vi có những người bạn hiền) (S V 2). 

191. —to. Hậu tố —o được thêm vào noun để diễn tả cảm 
giác “từ/ vì lý do nāy/ theo khía cạnh nào đó/ nhu”. 

Buddhato (từ đức Phật), sīlato (do có giới hạnh), devato 
(theo thiên thân), như vị thiên thân), aniccato (rihu vô thường). 

192. tác nhân của past passive participle hòa hợp với 
cách thứ 3 hay thứ 6. 

Tena katam, tassa katam (được làm bởi vị ấy). 

193. kết âm hòa hợp theo các ví dụ sau: 


kim + eva + idam = kimevidam. ‘m’ trước nguyên âm 
đôi thành m. 


210 | PALI CĀN BÁN 


vuccāti + āvuso = vuccatāvuso. i bị bỏ trước nguyên 
âm không đông. 

sam +yamanti = saññamanti. "my đổi thành ññ. 

etam avoca = etadavoca. ‘m’ dči thành d truóc 


một nguyên ām. : 

etam + attham = etamattham. ‘m’ trước một nguyên 
âm đôi thành m. 

ca + iti = z: Hāu hét i cūa iti bi bó sau môt 
nguyên âm không đồng và ‘a’ ngắn trước đôi thành dài. Thay 
vì bỏ i thì dâu phāy duoc đặt vào. 


194. attham/ atthāya. Một trong hai từ này được kết với 
noun để chỉ ý nghĩa. *vì/ vì cái gì (ai)/ dē”. Dassanattham/ 
Dassanatthāya (vi thāy/ để thāy). 


195. đôi khi dai từ quan hệ yad di theo bởi một đại từ chi 
định dē nhẫn mạnh ý nghĩa của hình thức. Yo so puriso (bát 
cứ người nào), ye te samana (bất cứ vị tu sī nào). 


Tùr vựng 


Danh tir nam tānh 


Gaņin dao su 

Yūpa cót tru ghi cóng 
Dabbha có Kusa 

Barihisa có cúng té 

Okasa noi chón 
Mahogha (mahā + ogha) tràn lut lớn 
Mānavaka thanh niên 

Attha vấn dē/ kê khai 


Samparāya trang thāi sau khi chét 


Paccüha 
Isi 
Pamada 


Saddhiviharika 


Upajjhaya 


THÍCH NU TỊNH VÂN dich | 211 


trở ngại/ quấy ray 

án sy 

lơ dāng/ thiếu thận trọng 
đồ đệ/ học trò 

giám luật 


Ekamsa (eka + amsa) một vai 


Uttarāsanga 
Samatha 
Trung tánh 
Vera 

Yañña 
Cīvara 

Sūla 

Thala 
Macchera 
Puñña 
Mukhodaka 
Bhajana 
Rüupa 
Danta-kattha 
Nữ tánh 
Bhagim 
Bhikkhā 
Upāhanā 
Bhāvanā ` 


thuong y 
tām tīnh lāng 


thù hận 

bố thí 

y mặc 

CỌC 

đất 

keo kiệt 

công đức 

nước rửa mặt/ súc miệng 
bình chậu 

sắc 


tăm xỉa răng 


chi/ em gái 
của bố thí 
sandal 

tu tâm/tuệ 


212 | PALI CĀN BÁN 


Tính tie 

Jañña ngot 

Jañña-Jañña rāt ngot 

Amuka như vậy, như vậy 

Porāņa : có/ xưa 

Ahirika - vô tām/ không biết xấu hó 
Kāka-sūra lanh nhu qua 

Dhamsin táo bao 

Mañku phiền toái 


Cakkhuviññeyya nhãn thức 

Pūjetabba : đáng chú y 
Bodhi-pakkhiya trí tuệ tối thāng/ lậu tận trí 
Durabhisambhava không dễ đạt 
Dvangulapaūīia tri tuệ non not 


Vīrarāga vô tham 
Evarūpa cūa logi nāy 
Sakkātabba cung kinh 
Garukātabba trān trong 
Mānetabba kinh trong 
Kevala toàn bộ 


BÁU bién từ trang 0È 

Ambho (dùng để diễn tā một hay nhiều người) Này... 
hãy xem đây 

Sāmam bởi chính ai 

Sammā tốt/ dūng 

Kālasseva (kalassa eva) rất sớm 


THÍCH NÚ TINH VĀN dich |213 


Puna lai nūa 

Iti nhu vāy 
Etarahi bây giờ 
Anusotam cùng chiều 
Patisotam ngược chiều 


Sama-visamam cå đúng và sai 

Động từ 

Harīyati (pass of harati) được mang 

Pavaddhati (pa + vaddh) tăng trưởng 

Haññati (pass of hanti) bi giết 

Bhājīyati (pass of bhājeti) bị phần 

Tujjati (pass of tudati) bi cắn rút 

Asakkhim (past def. 1st per. Sing. Of sakkoti) tôi dā có thē 

Vuyhati (pass of vahati) duoc mang 

Pativijjhati (pati + vidh) thâm nhập (pp) patividdha 

Sandissati (pass to sampassati. Rt. dis) được thấy 

Anuyuñjati (anu + yuj) hỏi câu hỏi 

Vūpasammati (vi + upa + sam) làm khuây/ an ủ1⁄ yên 
lặng (pp) vũpasanta 

Vāyamati (vi + 8 + yam) cố găng 

Muñcati (rt. Muc) giải thóat/ làm nhẹ di (pp) mutta 

Paftisañcikkhati (intensive fr. Patisaakhayati) phản ảnh 

Nibbāpeti (caus. of nibbāti) làm mát lanh/ tiêu diệt/ dap tắt 

Cīyati (pass. of cināti) cất giữ 

Saññamati (sam + yam) cản trở (pp) samyata/ saññata 

Āroceti (ā + ruc) kế/ thông báo 


214 | PALI CĀN BÁN 


Pahīyati (pass of pajahati) bi di chuyển 

Uddharati (ud + har) đưa lên/ dành dum (inf) uddhatum 

Parikkhīyati (pass to pari + khayati) suy tān/ hu hong 
(pp) parikkhīņa 


Manku hoti bi phičn nāo/ māt can dām 
Kilissati (rt. Kilis) bi cāu ué i 
Akañkhati (ā + kaħkh) ước muốn/ mong đợi 
Vattati (vatt) cư xử 


Vutthāti (vi +ud +tha) thức dậy (pp) vutthita 
Upanāmeti (upa + nam) biếu/ dâng 
Paccavekkhati (pati + ava + ikkh) xem xét lại 
Omuñcati (ava + muc)  cởira 

Pāpayati (caus to pāpunāti) khiến đạt được 


BÀI TẬP 33 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Ambho, kimevidam harīyati Jañña-jaññam viya (M I 31)? 

2. Idam vuccatāvuso dukkham (M 148) 

3. Dadato puññam pavaddhati, saññamato veram na cīya- 
ti (Ud 85) 

4. Tasmim kho bramhana yaññe neva gāvo haññimsu, na 
rukkhã chijjimsu yūpatthāya, na dabbhā luyimsu barihisat- 
thāya (D I 141) 

5. Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim etadavoca: *Gac- 
cha bhagini, amukasmim okāse bhikkhā dīyati' ti (Vin IV 59) 


THÍCH NÚ TỊNH VÂN dich 


«K. 


6. Tena kho pana samayena sanghassa cīvaram bhājīyati 
(Vin IV 59) 

7. So dayhati sūlehi tujjamāno (M II 73) 

8. Kassa sodhīyati maggo (Buddh A 85)? 

9. Asakkhim yata attānam uddhātum udakā thalam, vuy- 
hamāno mahoghena saccāni pativijjhitum (Th I 88) 

10. Na kho brāmhaņa sandissanti etarahi brāmhaņā 
porāņānam brāmhanānam brāmhaņa-dhamme (Sn 50) 

11. Atha kho so mānavako āyasmatā Upālinā anuyufji- 
yamāno etamattham ārocesi (Vin I 88) 

12. So tattha nadiyam patati, so tattha anusotam pi vuy- 
hati, patisotam pi vuyhati (M III 185) 

13. Cakkhum kho bhikkhave aniccato jānato passato 
avijjā pahīyati vijjā uppajjati (S IV 31) 

14. Na hiraññena suvaņņena parikkhīyanti āsavā (Th II 347) 

5. Sujīvam ahirikena kāka-sūrena dhamsinā (Dh 244) 

16. Gamanīyo samparāyo, kattabbam kusalam, caritab- 
bam bramha-cariyam, natthi jātassa amaraņam (S 1108) 

17. Bahü hi sadda paccüha, khamitabba tapassina na tena 
mañku-hotabbam na hi tena kilissati (S 1201) 

18. Yam tam isīhi pattabbam thānam durabhismbhavam. 
Na tam dvañgula-paññaya sakkā pappotumitthiyā (S 1129) 

19. Maccherā ca pamādā ca evam dānam na dīyati. 
Pufifiāmākankhamānena deyyam hoti vijānatā (S I 18) 

20. Saddhivihārikena bhikkhave bhikkhunā upajjhāyam- 
hi sammā vattitabbam (Vin I 46) 


21. Kālasseva vutthāya upānanā omuficitvā ekamsam ut- 
tarāsangam karitvā danta-kattham dātabbam, mukhodakam 


[215 


216 


PALI CĀN BÁN 


databbam, āsanam paññapetabbam. Sace yāgu hoti, bhā- 
janam dhovitvā yāgu upanāmetabbā (Vin I 46) 

22. Ye te samaņa-brāmhaņā cakkhu-viññeyyesu rūpesu 
avīta-rāgā avīta-dosā avīta-mohā ajjhattam avupasanta-cittā 
sama-visamam caranti kāyena vācāya manasā evarūpā sa- 
maņa-brāmhaņā na sakkātabbā na garukātabbā na mānetab- 
bā na pūjetabbā (M III 291) 

23. Puna ca param Sāriputta bhikkhunā iti patisañcikkhi- 
tabbam, "Bhāvitā nu kho samatho ca vippassanā ca?” ti. Sace 
Sāriputta bhikkhu paccavekkhamāno evam jānāti Abhāvitā kho 
me samatho ca vipassanā ca” ti, tena, Sāriputta, bhikkhunā sa- 
matha-vipassanānam bhāvanāya vāyamitabbam (M III 297) 

24. Ye keci gaņino loke satthāro” ti pavuccare. Param- 
parābhatam dhammam desenti parisāya tam. Na hevam 
tvam mahāvīra dhammam desesi pāņinam. Sāmam saccāni 
bujjhitvā kevalam bodhipakkhiyam (Apa 340). 

25. Ajjāpi mam mahāvīra dayhamānam tīhaggihi (tīhi 
aggihi). Nibbāpesi tayo aggī sītībhāvati ca pāpayi (Ap 580). 


ktkk 


THÍCH NỮ TỊNH VÂN dich | 217 


BÀI 34 
ĐỘNG TỪ 


196. Có bảy động từ: 

‘a’ là tuóng cůa d$ nhāt động từ. Khi nó được thêm vào 
căn, góc từ i và u biên đổi (thành e và o). Nhưng góc ‘a’ giữ 
nguyên không thay đôi. 

Rt. is (tầm cầu) + a = isa = esa/ esati (nó tầm cầu) 

Rt. ruh (lớn mạnh) + a = ruha = roha/ rohati (nó lớn mạnh) 

Rt. pac (nấu) + a = paca / pacati (nó nāu) 

197. Nếu “e? đi theo bởi một nguyên âm, nó biến thành 
‘ay’ và ‘o’, theo theo bởi một nguyên âm biên thành ‘av’. 

Căn nt (dẫn dắt) + a = ne a = nay a = naya, nayati 

Cān bhū (tró thành) + a = bho a = bhav a = bhava, bhavati 

198. Gốc nguyên âm của vài căn giữ nguyên không đổi. 

Vis (bước vào) + a = visa, visati 

Tud (ray rứt/ châm chích) + a = tuda, tudati 

199. Đệ nhị độngtừ  _ 


‘a’ là tướng động từ và ‘m’ được thêm vào giữa 2 phụ âm 
của căn. Sau đó ‘m’ này bi đôi thành âm mũi thuộc nhóm mā 


218 | PĀLI CĂN BẢN 


phụ âm vừa đổi phụ thuộc (xem 5 nhóm phụ âm trong phần 
Màu tự tiếng Pāli). 

Căn rudh (cản trở) + a = rumdh + a = rundha, rundhati 

Căn muc (giải thoát) + a = mumc + a = muñca, muñcatI - 

Căn hid (lang thang) + a = himd + a = hinda, hiņdati 

200. Đệ tam động tü 

‘ya’ là tướng của đệ tam động từ. ‘y’ của tướng được so 
sánh với phụ âm di trước của căn. Nếu căn kết thúc băng một 
nguyên âm, nó giữ nguyên không đổi. Đôi với sự thay đôi 
của y đi trước bởi một phụ âm, xem bài 33, mục 177. 

Căn div (chơi) + ya = divya = dibba, dibbati 

Căn siv (may vá) + ya = sivya = sibba, sibbati 

Căn budh (giác ngộ) + ya = budhya = bujjha, bujjhati 

Cān jha (suy tuëng/ dinh) + ya = jhāya, jhāyati 

201. Đệ tứ động từ 

tướng của động từ là “nu, nā và “una”, 

‘nw’ giữ nguyên không đổi trước chữ tận cùng (ở giữa) 
attanopada. Mặt khác nó đổi thành ‘no’. ‘n’ của tướng đồng 
hóa với phụ âm gôc đi trước. 

Pa + ap (đến gần) + nu = papnu = papno = pappo, pappoti 

Sak (có thể) + nu = saknu = sakno = sakko, sakkoti. 
Ngoại trừ: 

As (ăn) + nu = asnu = asno, asnoti 

Ā + vu (cột với nhau) + nā = āvunā, āvunāti 

Pa + ap (đến gần) + unā = papuna, pāpunāti 

Sak (có thể) + unā = sakkunā, sakkunāti. K của sak lập lại. 

Su (nghe) + nā = suņā, suņāti. 


THÍCH NÚ TINH VÂN dịch | 219 


202. Đệ ngũ động từ 

‘nā’ là tướng được thêm vào căn, thuộc đệ ngũ động từ. 

Nguyên âm dài trước tướng -nã trở thành ngắn và ‘hn’ 
chuyên thành ‘nh’. 

Căn kĩ (mua) + nã = kĩnã = kina, kīņāti 

Cān mi (do) + nā = minā = minā, mināti 

Căn gah (lây/ nhận) + nā = gahnā = gaņhā, gaņhāti 

Cān as (ān) + nā = asnā, asnāti 

Căn ña (jā) (biết) + nā = ñãnã = jana, jānāti 

203. Dë lục động từ 

‘o’ là tướng động từ. Trước chữ tận cùng (ở giữa) attanopada 
của tướng ‘o’ trở thành ‘w’. Động từ này có một vài căn. 

Căn tan (trải ra) + o = tano = tanoti, tanute. 

Căn kar (làm) + o = karo = karoti, karute. 

Căn man (nghĩ) + o = mano = manoti, manute. 

204. Đệ thất động từ 

‘e’ và “aya” là tướng của đệ thất động từ. Nếu nguyên âm 
gốc đi theo bởi phụ âm đơn thì hâu như nó bị thay đối, nghĩa 
là a, ¡ và u trở thành à, e và o. Mặt khác (nêu nó đi theo bởi 
hơn một phụ âm) thì nguyên âm gôc giữ nguyên không đôi. 

Chú y rằng tất cả các căn của loại này là ngoại động từ. 

Căn cur (ăn trộm) + e, aya = cure, curaya = core, coraya, 
coreti, corayati. 

Căn dhar (nām) + e, aya = dhāre, dhāraya, dhāreti, 
dhārayati 


Cān var (ngān cān) + e, aya = vāre, vāraya, vāreti, vārayati 


| 


220 | PĀLI CĀN BÁN 


Cān dham (thói) + e, aya = dhame, dhamaya, dhameti, 
dhamayati 
-dham là một trường hợp ngoại lệ. Nguyên ām gốc của nó 
thì không dài (thay đôi). 
Căn cint (nghī) + e, aya = cinte, cintaya, cinteti, cintayati. 


BÀI TẬP 34 


1. Tìm động từ thì hiện tại ngôi thứ ba số ít và nhiều của 
các động từ căn sau: 

arah (xứng đáng), ïr (lay động), kaddh đôi kéo), ji (chiến 
thắng), plu (nỗi, lơ lửng), mih (làm chảy). Tát cả các động từ 
này phụ thuộc đệ nhất đt. 

2. Tìm các hình thức optative cả về năng động lẫn thụ 
động thê của các căn sau phụ thuộc vào đệ nhị đt: pis (xay, 
nghiên), lip (làm bān), his (tân công). Cho nghĩa của chúng. 

3. Cho các hình thức năng động và thụ động của mệnh 
lệnh cách các căn sau phụ thuộc đệ tam đt: idh (thành công) 
gã (hát), nas (diệt vong), ta (bảo vệ). 


4. Chia các căn sau theo đệ tứ đt thì quá khứ và cho nghĩa 
của chúng: hi (gởi), sak (có thê). 

5. Chia các căn sau theo đệ ngũ đt của conditional tense 
và làm 5 câu sử dụng chúng, cũng cho ý nghĩa của chúng: 
pu (làm sạch), gah (châp nhận), thu (ca ngợi). Dùng gerund, 
infinitive, gerundive, p.p và pre.p của cùng động từ. 

6. Chia căn kar theo thì hiện tại và qk. Căn đây phụ thuộc 
đệ lục động từ. 


THÍCH NÚ TINH VÁN dich | 221 


7. Chia căn sau theo đệ thất động từ thi pre và fu: chad 
(bao phủ). 

8. Cho các hình thức số ít thì ht causative của các căn 
sau: kath (nói) dē 7th dóng tū/ vu (cót) đệ 4th động từ/ budh 
(hiểu) đệ 3rd đt/ vid (cảm giác) 2nd dt/ sar (nhớ) 1st đt. 


Lo oi 


222 


PALI CÁN BÁN 


BÀI 35 
CÀU TRÚC 


205. Ngôn ngữ Pāli được hình thành theo 3 cách: (i) danh 
từ kết hop (ii) thêm hậu tố vào gốc hay căn động từ (iii) thêm 


- hậu tố vào danh từ. Cách đầu tiên về cấu trúc đã bàn trong 


bài só 29 và 30. Trong bài này chúng ta së dë cập cách thứ 2 
của cấu trúc bằng cách thêm đuôi vào danh từ. Các nhà văn 
phạm đặt tên cách này là “từ phát sinh thứ 2” (taddhitanta). 
Đuôi được thêm vào danh từ, phân thành 7 nhóm: (1) đặt tên 
theo cha (ông) (ii) các từ só hữu (iii) danh từ trừu tượng (iv) 
từ phát sinh con số (v) đại từ (vi) căn thuộc nữ tánh và (vii) 
các phát sinh khác. 

206. đặt tên theo cha (ông). Các hậu tó —a, -ava, -āyana, 
-āna, -eyya, -era Và —ya diễn tả sự nói dõi/ có nguôn góc. Khi 
một trong các hậu tố này thêm vào danh từ thì nguyễn âm 
đầu tiên của danh từ nếu không đi theo bởi phụ á âm gấp đôi 
sẽ kéo dài. Khi chúng được thêm, nguyên âm cuối của danh 
từ bị bỏ rơi. 

-a. vasudeva + a = vāsudeva (con trai của Vasudeva) 

baladeva + a = bāladeva (con trai của Baladeva) 
u cuối của danh từ trở thành o trước đuôi —a. o đi theo 
“a” đôi thành ‘av’. s= 


THÍCH NU TINH VÂN dich | 223 


manu + a = mano + a = mānav + a = mānava 
(có nguón góc cúa Manu) 

upagu + a = opago + a = opagav + a = opagava 
(có nguón goc của Upagu) 

pandu + a = pando + a = pandav + a = pandava 
(có nguồn góc của Pandu) 


-äyana, -ana. 
Kacca + āyana, āna = Kaccāyana, Kaccāna 
(con trai hay người nói dõi Kacca) - 
Moggali + āyana, āna = Moggallāyana, Moggallāna 
(con trai cūa Moggali) 
Aggivessa + āyana, āna = Aggivessāyana, Aggivessāna 


(con trai cūa Aggivessa) 


-eyya. 
Bhagini + eyya = bhãgineyya (con trai của người chị) 


~era. 
Samana + era = sāmanera (đệ tử/ học trò của vị Sa môn) 
vidhavā (góa phụ) + era = vedhavera (con trai quả phụ) 
-ya. 
kuņdinī +ya= koņdanya = kondañña° 
(con trai cūa kujdani) 
ở đây ku trở thành ko (trường hợp ngoại lệ) 


9. Như trường hợp ngoại lệ i của Kuņģinī trở thành a. Như vậy thay vì 
kondiñña, từ ấy trở thành kondañña. 


224 | PALI CĂN BÁN 


207. Các từ sở hữu. 


-a. 
-āla. 
-ālu. 
-avā. 


-ita. 


-ika, 
-in. 


-ila. 


-mant. . 


-vant. 


saddha (tận tụy/lòng tin) + a = saddha 

Vaca (lời) + ala = vacala (nhiều chuyện) 
Daya (khoan dung) + alu = dayalu (nhân từ) 
Kesa (tóc) + ava = kesava (rậm tóc) 

Phala (trái cây) + ita = phalita (sai quả) 
dukkha (khổ) + ita = dukkhita (sầu muộn) 
Dhamma + ika = dhammika (chơn chánh). 
nana + in = nanin (thông thái) 

pakkha (cánh) + in = pakkhin (có cánh) 
dukkha (sầu) + in = dukkhin (sầu bi) 

pañka (bùn) + ila = pankila (có bùn) 

sikatā (cát) + ila = sikatila (có cát) 

Dhiti (can đảm) + mant = dhitimant (có lòng 
can đảm) 
bala (lực) + vant = balavant (có sức mạnh) 


* -vant chỉ được thêm vào các danh từ tận cùng “a”, và 
—mant được thêm vào các danh từ tận cùng i/ī/u/ū hay o. 


-vin. 


Medhā (tri) + vin = medhāvin (thóng thái) 
Maya (giả dối) + vin = māyāvin (dối trá) 
Tejas (sāng lan) + vin = tejasvin/ tejassin 
(huy hoāng) 

Yayas (tiếng Vang) + vin = yasasvin = yasassin 
(nỗi tiếng) 


* v.của vin đông hóa với ‘s’ ở trước. 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich 


-a, -ka, -tta, -ttana, -tā, -ya lā các hậu tó thêm vào danh từ 
hay tĩnh từ đê hình thành danh từ trừu tượng. 


-a. khi hậu tố —a được thêm, *u' tận cùng của một danh 
từ trở thành ‘0’ và ‘o’ thành ‘av’ trước một nguyên âm (xem 
mục N. 197). 


Garu (đạo sư/ sự nặng në) + a = garo + a = garav + a = 
garava : 


Patu (thóng minh) + a = pato + a = pātav + a = pātava 
Visama (gāp gēnh) + a = vesama | 
Uju (thắng) + a = ajjavat® 
-ka.ramaņīya (quyến rü) + ka = rāmaņeyyaka - 
“ của Tya thanh ‘e’ một cách ngoại lệ. 
Manuñña (đáng yêu) + ka = manuññaka 
-tta, -ttana. 
Buddha + tta = Buddhatta (Phật tánh) 


jāyā (vợ) + tta, ttana = jāyatta, jāyattana 
(trạng thái người vợ) 


Jara (nhân tình) + tta, ttana = jāratta, jārattana 
(trạng thái người ngoại tình) 


-tā. Sabbaññu (bậc giác ngộ) + tā = Sabbaññutã 
Surūpa (khả ái) + tā = surūpatā 
-ya.Dubbala + ya = dubbalya (yếu đuối) 


vikala (làm biến dạng) + ya = vekalla 


10. Ó đây ‘u’ đổi thành ‘ar’ và ‘r’ đồng hóa với ‘j’. 


225 


226 | PALI CĂN BÁN 


alasa (làm biéng) + iya = alasiya (yếu đuối) 
jagara (thức tỉnh) + iya = Jagariya (yču đuổi) 
macchara (keo kiệt) + iya = macchariya (yếu đuổi) 


209. Các phát sinh khác. 


-ika. 


-ima. 


-iyā. 


(hòa với/ quan hệ với...) 

ghata (bơ) + ika = ghãtika (trộn với bơ) 

nāvā (thuyền) + ika = nāvika (người lái đò) 
abbhokäsa (khí ngoài - + ika = abbhokāsika 
(sóng ngoài trời) 


Rājagaha (thành phố Tin + ika = Rājagahika 
(sanh ra/ sông tại...) 


apāya (số phận khó đau) + ika = TH bê 
(sanh vào cõi khổ) 


Abhidhamma + ika = abhidhammika 
(kệ trong Abhidhamma) 


Balisa (móc câu cá) + ika = balisika (người câu cá) 
Abhidosa (buỗi tối) + ika = ābhidosika 
(thuộc đêm trước) 
Sañgha + ika = Sanghika (có liên quan đến Tăng già) 
Kaya (thân) + ika = kāyika (thuộc về thân) 
Vacas (lời) + ika = vācasika (thuộc lời) 
pacchā (sau đó) + ima = pacchima (trễ nhất) 
putta (đứa con) + ima = puttima (có con) 


putta + iya = puttiya (có con) 


THÍCH NÚ TINH VÂN dich | 227 


loka (thé giới) + iya = lokiya (trần thē) 
-eyya. Pitar (cha) + eyya = petteyya (chăm sóc cha của ai) 
matar (mẹ) + eyya = matteyya (chăm sóc mẹ của ai) 
* trước eyya, pitar trở thành pett và matar thành matt. 
-eyya, -eyyaka. 


Campā (thành phó Campa) + eyya, eyyaka = Campey- 
ya, Campeyyaka (sông tai Campa) 


Kula (gia dinh/nhà) + eyya, eyyaka = koleyya, ko- 
leyyaka (thuóc vë nhà) 


-tara (hon). 

Patu (thóng minh) + tara = Patutara (thóng minh hon) 
-tama (nhát). 

Patu (thóng minh) + tama = Patutama (hông minh nhất) 
-1ya, issika (nhất). 

Patu (thông minh) + īya = Patīya (thông minh nhất) 

Patu (thông minh) + issika = Patissika (thông minh nhất) 
-a. Kasāva (hoại sắc) + a = kāsāva (y phục tu sĩ) 

ayas (sắt) + a = ayasa (làm bằng sắt) 
-maya (làm bằng). 

Rajata (bạc) + maya = Rajatamaya (làm bằng bạc) 

kattha (gỗ) + maya = katthamaya (làm bằng gỗ) 


manas (tâm) + maya = manasmaya = manomaya 
(làm băng tâm) 


* phân cudi “as” của các danh từ nhóm mano trở thành ‘o’ 


228 | PALICAN BÁN 


truóc háu tó bát dāu bāng mót phu ām. Ayasmaya = ayomaya 
(làm băng sắt). Đôi với nhóm mano, xem bài 24. 


-tā. Jana + tā = janata (người thân) 
deva + tā = devatā (thiën thàn) 
dhamma (bān chất) + tā = dhammatä (bản chất) 


-ka. Virajja (nước thuộc về) + ka = Virajjaka = Verajjaka 
(phụ thuộc vào nước thuộc vē). 


“Kosala (nước Kosala) + ka = Kosalaka (thuộc nước 
Kosala). 


Nagara (thành phố) + ka = Nāgaraka (thuộc thành phó). 
Parivatta (thay đổi) + ka = pārivattaka (tới cái bị đổi). 
Ācariya (đạo su) + ka = ācariyaka (thuộc về thầy). 
Putta (con trai) + ka = puttaka (đứa con khả ái). 
Pandita (thông thái) + ka = Panditaka (người mô phạm). 
Samana (tu sĩ) + ka = Samanaka (tăng bàn tiện). 
Munda (được cạo) + ka = Mundaka (người trọc đầu). 


-Tna. Uccā-kula (giai cấp cao) + Ina = Uccākulīna (thuộc 
gia đình giai câp cao) 


210. Từ phát sinh con só 

-khattum (só lān) 

eka + khattum = ekakkhattum (một lān) 

dvi + khattum = dvikkhattum (hai lān) 

ti + khattum = tikkhattum (ba lần) 

catu + khattum = catukkhattum (bốn lån) + 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich | 229 


* k cüa khattum duoc lāp lai khi con só di truóc nó. 
-dhā (trong cách/ phàn) 

dvi + dha = dvidhā (hai cách) 

ti + dha = tidhā (ba cách) 

sata (100) + dhā = satadhā (trong 100 cách) 

sahassa (1000) + dhā = sahassadhā (trong 1000 cách) 
-aya. (góp nhāt/ suu tàp) 

dvi + aya = dvaya (2, bó 2) 

ti + aya = taya (3, bó 3) 

-ka. (góp nhāt/ suu tāp) 

dvi + ka = dvika (một cặp) 

ti + ka = tika (bó 3) 

catus + ka = catukka (bó 4) 

pañca + ka = pañcaka (nhóm 5) 

-tiya. x 

dvi + tiya = dvitiya = dutiya (thứ hai) 

ti + tiya = titiya = tatiya (thứ ba) 


* hậu tô —iya được thêm chi vào các con só dvi và ti. Dvi 
và ti biên thành du và ti khi hậu tó —tiya được thêm vào. 


-tha. Chỉ được thêm vào catus (4). S đồng hóa với ‘t. 
catus + tha = catuttha (thứ tu) 

-ttha. Chi được thêm vào cha (6). 

cha + tha = chattha (thú sāu) 


230 | PALI CĀN BÁN 


-ma. được thêm vào pañca (5), satta (7) và các con só khác. 


Pañcama (thứ 5) + sattama (thứ 7), atthama (thứ 8), na- 
vama (thứ 9), dasama (thứ 10), vīsatima (thứ 20), timsatima 
(thứ 30), satama (thứ 100). tama cũng được thêm vào vīsa- 
ti... vīsatima (thử 20). 


-so (bởi). 

Paficaso (bči 5, thành 5), sattaso (bói 7, thành 7). 
-thā. 

sabbathā (hoan toan/ trong moi cách) 

aññathã (cách khác, mặt khác) _ 

ya(d) + thā = yathā (như vậy, theo cách kế) 

ta(d) + tha = tathā (như vậy, cách kia) 

-ttham. . 


Idam + tham = ittham (như vậy). idam đôi thành ‘i’ trước 
ttham. 


-tham. 

Kim (ka) + tham = katham (thé nào). 

-tra/ -ttha. 

Sabbatra, Sabbattha (mọi nơi) 

Tatra, tattha (ở đó) 

Yatra, yattha (bất cứ đâu) 

Kim + tra/ttha = katra, kutra, kattha. 

* kim trở thành ka hay ku trước vài hậu tố. 


Idam + tra/ttha = atra, attha (ở đây). = 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich la 


* idam đổi thành “a? trước tra và ttha. 
-ttha. 

Eta(t) + ttha = ettha (ở đây). Trước ttha, ‘etat’ đôi thành e. 
-ham, him. 

Taham, tahim (ó dó) 

Yaham, yahim (6 dāu) 

Kaham, kuhim (6 dāu?) 

-dā. 

Sabbadā, sadā (mãi mãi, luôn luôn). 
Aññadä (vào lúc/ ngày khác) 

Yadā (bất cứ khi nào), tadā (tại lúc đó) 
Kada (bao giờ?) 

-dani. 

Tadāni (rồi thì, lúc ấy). 

idani (bây giờ). 

-rahi. 


Etarahi (bây giờ, vào lúc này, ngày nay) 


-dhunã. 

A dhunä (bây giờ, tại lúc này) 
-jja. 

Idam + jja = ajja (ngày nay) 
-jju. 


Samāna (sa) + jju = sajju (lập tức) 


232 | PALI CAN BÁN 


Apara (khác) + jju = aparajju (vào ngày kế) 

-to. 

Sabbato (từ mỗi bên) 

Yato (từ đâu) 

Tato (do đó) 

Kuto (từ đâu) 

Ito (từ đây) 

Ato (từ đâu). 

-dhi. 

Sabbadhi (moi noi). 

212. Hinh thành cān thuóc nū tānh: 

- ā thêm vào danh từ nam tánh để hinh thành căn thuộc 

nữ tánh của nó: 

vattaka (gã) + 8 = vattakā (gà mái) 

kokila (cucoo) + ā = kokilā (cucoo mái) 

aja (dê) + 8 = aja (dê cái) 

- 1 thêm vào một vài danh từ: 

aja (dë) + ī = ajī (dê cái) 
nada (suối) + ī = nadī (con sông) 
brāmhaņa (brahman) + ī = brāmhaņī (nū bà la món) 
taruna (người trẻ tuổi) + ī = taruni (thiếu nữ) 
kukkufa (gā/chim trống) + ī = kukkutī (gà/chim mái) 
dhamma (giáo lý) + ī = dhammī (thuộc học thuyết) 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich 


* dhammī kathā (kinh phāp) 

- ī cũng được thêm vào các danh từ tận cùng bằng -nt 
và —In: 

dhanavant (của cải) + ī = dhanavantī. Dhanavantī itthī 
(người nữ giàu có) 

gacchant (di) + 1 = gacchantī. Gacchantī itthī (người nữ 
dang di) 

dhanin (giàu) + ī = dhaninī. dhaninī itthī (người nữ giàu có) 

hatthin (con voi) + ī = hatthinī (con voi cải) 

-nī được thêm vào các danh từ nhu pati và bhikkhu: 

patint (người nữ), bhikkhunī (ni). 

Chữ cuối cùng -an của rājan trở thành int theo nữ tánh: 

rājan (vua) + inī = rājinī (hòang hậu). 

-ānī được thêm vào mātula, gahapati.. 

matula (cậu) + ānī = mātulānī (m9) 

gahapati (gia chủ) + ānī = gahapatānī (nữ chủ nhà) 

-aka trở thành ikā theo các hình thức nữ tánh: 

upāsaka (ưu bà tắc). Upāsikā (ưu bà di). 

Sāvaka (đệ từ nam), sāvikā (nữ đệ tử). - 

Phát sinh đầu 


213. Một số hậu tố được thêm vào căn động từ và các 
danh từ được thành lập, gọi là “các từ phát sinh đầu” (kitakan- 
ta). Nhiều hậu tó của nhóm này, cái mà một số được xem là 


233 


quan trọng nhất nêu ra đưới đây với các từ được hình thành 


bởi phương tiện của chúng. 


234 | PALI CAN BAN 


(i) —a. do thēm hàu tó này vào cán mà các danh từ tác 
nhân cũng như danh từ trừu tượng có thê lập thành. Trong đó 
nguyên âm gốc dài. 

Rt. Cur (trộm cấp) + a = cura = cora (tên trộm) 

Rt. Mar (giết) + a = mãra (người giết) 

Rt. Car (du lịch) + a = cara (người theo dõi) 

Rt. Yudh (gây gỗ) + a = yodha (tên lính) 

Rt. Kup (giận đữ) + a = kupa = kopa (sự nóng giận) 

C cuối của căn bị đổi thành k và j thành g. 

Rt. Pac (nấu) + a = pāca = paka (sự nấu ăn) 

Rt. Yaj (bố thí/cúng dường) + a = yaja = yaga 

Rt. Ki (mua) + a = kia = kea = kaya (sự mua sắm) 

Xem N. 197 

Rt. Bhū (trở thành) + a = bhūa = bhoa = bhava (tồn tai) 

Xem N. 197 

(ii) Rt. Kar (làm việc) + u = karu = kāru (thợ mộc) 

Rt. Và (thói lên) + u = (y chen vào giữa gốc và hậu tó u) 
= và y u = vāyu (gió) 

-ti. Hậu tó này hình thành các danh từ nū tánh trừu tượng. 
M hay r cuôi của một sô góc bi bỏ. 

(111) gam (di) + ti = gamti = gati (di, nơi đi tới) 

ram (thích thú) + ti = ramti = rati (ham thích) 

man (nghĩ) + ti = manti = mati (ý kiến) 


sak (có thể) + ti (k đồng hóa với t) = sakti = satti-(khā năng) 


THÍCH NŪ TỊNH VÂN dịch | 235 


bhaj (tận tụy với) + ti (j đồng hóa với t) = bhajti = bhatti 
(hēt lòng) 


sar (nhớ) + tỉ = sarti = sati (chú ý). Gốc r bị bỏ. 
Rt. Var (ngăn cản) + ti = varti = vati (hàng rào) 
Rt. Bhī (sợ) + ti = bhīti (sợ hài) 


(iv) -ana. Hầu hết tất cả các danh từ tận cùng bằng ana, 
ngoại trừ một sô là trung tánh. 


Rt. Kar (làm) + ana = karana (hành động)" 

Rt. Mar (chết) + ana = marana (cái chết) 

Rt. Chid (chặt) + na = chidana = chedana (cắt). Gốc 
nguyên âm dài. j 

Rt. Bhid (gāy) + ana + bhidana = bhedana (chỗ ran nứt) 

Rt. Sudh (làm sạch) + ana = sudhana = sodhana (thanh tịnh) 

Rt. Vid (cảm giác) + ana = vidana = vedanā (cảm thọ) 

Rt. Cit (hài lòng) + ana = citana = cetanā (ý muốn) 

Rt. Dis (giảng. thuyết) + ana = disana = desanā (trình bày) 

Rt. Bhũ (base of bhū là bhāve) 

Bhāve + ana = bhāvanā (tu tāp). 


Hậu tó ana này có thé được thêm vào bát kỳ gốc của động 
từ đề lập thành danh từ trừu tượng như gamana, harana... 


(v) -tar. Hậu tố này được thêm vào gốc hay căn động từ 
hình thành danh từ tác nhân. 


11. ‘m đi trước bởi ‘ra’ đổi thành ‘p’. 


| 


236 | PALI CĂN BÁN 


Rt. Kar (làm) + tar = kartar = kattar (người làm)? 

Rt. Sas (day) + tar = sāstar = satthar (người day)!” 

Rt. Nī (dān dāt) + tar = nītar = netar (nhā lānh dgo). 
Nguyên ām goc dài. 

Rt. Su (nghe) + tar = sutar = sotar (người nghe). Nguyên 

. âm gồc dải. 

Căn động từ Bhāve + tar = Bhāvetar (người tu tập) 

Căn động từ kāre + tar = kāretar (người khiến làm) 

(vi) —in. Hậu tố này được thêm vào các căn di trước vai 
một danh từ. 

Papa + kar + in = pāpakārin (người làm ác). Nguyên âm 
góc dài. 

Dhamma + vad + in = đhamma-vãdin (người nói theo pháp 

DIgha £ jīv + in = Dīgha-jīvin (người sống lâu) 

Ante (gần) + vās + in = Antevāsin (hoc sinh/ người thân cận) 

(vii) —a. Hậu tó này cũng được thêm vào căn di trước bởi 
một danh từ. 

Dhamma + dhar + a = dhamma-dhara (người nām giữ 
chánh pháp) 

Vài căn chỉ có một đơn âm tận cùng bằng ‘a’ được thêm 
vào danh từ và góc “a” đôi thành ngàn. Những danh từ như 

. vậy được nhóm thành các danh từ tác nhân. 


Dhamma + thã = dhammattha (chánh pháp) 


12. ‘rt? đổi thành ‘tt’. ‘r’ đồng hóa với sử, 
13. ‘st? đôi thành ‘tth’. “a? trở thành ngắn trước khi gấp đôi phụ â âm. 


THÍCH NÚ TỊNH VÂN dịch | 237 


Majja (lỏng) + pã (uống) = majjapa (người say rugu) 

Anna (thúc ăn) + dā (cho) = annada (nguòi cho thúc ăn) 

Senā (quân đội) + nī (dẫn dāt) = senānī (toàn đội) 

Sayam (tu thàn) + bhü = sayambhū (giải thoát, đức Phật) 

(viii) —ũ. Hậu tố này được thêm vào căn như vid (biết) và 
các căn ñã, gam và các căn tương tự. A cuối của ña bị bỏ và 
góc ñ lặp lại. M cuôi của gam bị Đỏ. ` 

Sabba (tắt cả) + ña + ū = sabbaññũ. Sabbaññü (đắng tòan tri) 

Dhamma + ñã + ü = dhammaññü (vị biết pháp) 

Veda (kiến thức) + gam (di) ü = Vedagũ (vị đạt được hiểu 
biếttòanhảo) ` i 

Pāra (bo kia) + gam (di) + ü = pāragū (vị đã vượt gua/ 
dēn bờ bên kia) 


(ix) —ta. Hậu tố này được thêm vào căn để hình thành past 
part. Nêu căn là nội động thì past part hình thành là Năng động. 
Nếu căn là ngoại động thì past part hình thành là Thụ động. 

Ngay cả hậu tố này được thêm vào bất kỳ căn thuộc động 
từ hiện tại nào để hình thành quá khứ phân từ của nó. 

Trong trường hợp căn “1 được thêm vào. giữa căn hay 
gốc động từ và hậu tô “-ta'. Nguyên âm cuôi của góc động 
từ bị bỏ. 

Et. Pat (rơi) + ¡ + ta = patita (bị roi). 

Rt. Kath (nói) + i + ta = kathita (bị nói). 

Gốc động từ: kare (khiến làm) + ta = kāre + i + ta = karita 


Gốc động từ: kina (mua) + ta = kiņā + i + ta = kiņita 
(được mua) 


238 | PĀLI CĂN BÁN 


Phu ām cuối của một số căn đồng hóa với phụ âm đầu 
của hậu tô. 

Rt. Muc (giải thoát) + ta = mucta = mutta (được giải thoát). 

Rt. Ap đi trước bởi pa (đạt được). Pa + ap + ta = papta = 
patta (được chứng đắc). Va của một sô căn bị đôi thành vu 
trước -ta. 

Rt. Vap (gieo hạt) + ta = vapta = vutta 

Rt. Vac (nói) + ta = vacta = vutta 

Rt. Vas (đào) + ta = vasta = vuttha. Sta đổi thành ttha. 

M cuỗi của một số căn nhu gam, ram... bị bỏ trước —ta. 

Rt. Gam + ta = gamta = gata (gone) 

Rt. Ram (hàn hoan) + ta = ramta = rata 

R cuối của một số căn cũng bị bỏ trước —ta. 

Rt. Sar (nhớ) + ta = sarta = sata (có nhớ/ chánh niệm) 

Rt. Kar (làm) + ta = karta = kata 

M cuói của một só căn đổi thành n trước —ta. 

Rt. Vam (nôn/mửa) + ta = vamta = vanta 

Rt. Sam (an ủi) + ta = samta = santa (khuyên gidi) 

N cuói của một số căn cũng bị bỏ trước —ta. 

Rt. Han (giết) + ta = hanta = hata 

Rt. Khan (đào) + ta = khanta = khata 

Rt. Tan (trải ra) + ta = tanta = tata 

Rt. Man (biết) + ta = manta = mata 


Góc ʻa’ của các căn như phar bị đôi thành u và t của căn 


THÍCH NÚ TINH VAN dịch j 239 


thành i, góc r bi bó. 
Rt. Phar (thàm nhâp) + ta = pharta = phata = phuta (tỏa 
khắp) 
A cuỗi hay e của một số căn đổi thành i hay T trước —ta. 
Rt. tha (đứng) + ta = thāta = thita 
Rt. Pã (uống) + ta = pīta 
Rt. Ge (hát) + ta = geta = gīta 
Hģu tô ta trở thành —na sau vài căn tận cùng i: 
Khi (làm rách) + ta = khīta = khīņa 
Jyā (thất bại) + ta = jyāta = jīta = jīna 
Hậu tô —ta trở thành —na sau một số căn tận cùng d hay r: 
Nếu căn tận cùng bằng r,n đổi thành n. d và r thì đồng | 
hóa vói n hay n. 
Rt. Chid (cāt/ chāt) + ta = chidta = chinna 
Rt. Bhid (bể/ vỡ) + ta = bhidta = bhinna 
Rt. Sad và tiép dāu ngū ni (ngài) = nisadna = nisanna 
Ngoại lệ: gốc ‘a’ đổi thành ‘i’ = nisinna (dēt ngồi) 
(x) Rt. Khad và tiếp đầu ngữ pa (tán công) = pakhadpa 
= pakkhanna 
Rt. Kir (rāi rāc) + ta = (kirta = kirna) = «a 
Rt. Pur (lām dāy) + ta = (purta = purna) = puņņa 
Rt. Jar (jir) (giā) + ta = (jirta = jirna) = jinņa 
Rt. Car (cir) (thuc hānh) + ta = (cirta = cirna) = ciņņa 
Rt. Tar (tir) (bāng gua) + ta = (tirta = tirna) = tiņņa 
Rt. Lū (cāt/ gāt) + ta = lūna 


240 | PALICAN BÁN 


Rt. Hā (suy tàn) + ta (na) = hīna 
Nguyên âm gốc của nhiều căn trước -ta giữ nguyên 
không đôi. 
Rt. Ñã (biết) + ta = Ñãta 
Rt. Ya (di) + ta = yata 
Rt. Khyā (kha) (nói) + ta = khyāta, khata 
Rt. Ji (chiến thắng) + ta = jita 
Rt. Bhī (sợ) (nói) + ta = bhīta 
Rt. Jan (jā) (bi sanh) + ta = jāta 
Dhi đổi thành ddh. Bht cũng đổi thành ddh. 
Rt. Budh (thức tỉnh) + ta = (budhta) = buddha 
Rt. Sudh (làm-sạch) + ta = (sudhta) = suddha 
Rt. Rabh và tiếp đầu ngữ ā (bắt đầu/ thực hành) + ta = 
(ārabhta) = āraddha 
Góc h cùng với t của hậu tó ta đổi thành lha. 
Rt. Guh (nāp) + ta = guhta = gūļha. Nguyên âm gốc dài 
trước lha. 
Rt. Gah (nhận chìm) + ta = (gāhta) = galha 
Rt. Muh (lừa đối) + ta = (mūhta) = muļha 
Rt. Vah (xác minh) + ta = (vahta) = vũ|ha 
Vài hình thức bất quy tắc: 
Rt. Pac (chín muĝi) + ta = (pakta) = pakka 
Rt. Luj (tan rã) + ta = (lujta) = lugga 
Rt. Lag (đâm thọc) + ta = (lagta) = lagga 
Rt. Bhañj (đập vỡ) + ta = (Bhañjta) = Bhagga 
-vant vā āvin. Bāng cāch thēm vant hay āvin vào quá khứ 


THÍCH NŪ TINH VÁN dich | 241 


phān tīr tān cūng bàng ta hay na thi quá khú phān tü nāng 
dóng cūa nó dugc hinh thành. 

Patta, pattavant, pattāvin (dat duoc) 

Gata, gatavant, gatāvin (di) 

Kata, katavant, katāvin (làm) 

Hata, hatavant, hatāvin (gičt) 

Chinna, chinnavant, chinnāvin (cāt). 

(xi) —ant, -māna. Bāng cách thēm —ant hay —mana vào 
căn thuộc động từ hiện tại thì hiện tai phân từ năng động của 
nó được hình thành. 

Rt. Pac (nấu). Gốc động từ thì ht: paca, pacant, pacamāna. 

Rt. Dis (giảng). Gốc động từ thì ht: desaya, desayant, de- 
sayamana. 

Hiện tại phân từ thụ động thể được hình thành bằng cách 
thêm —mãna vào căn thuộc động từ thụ động. 

Rt. Pac. Căn thụ động: pacca, paciya + mãna = paccamä- 
na, pacīyamāna : 

(xii) —tabba, -anīya, -ya. Bát kỳ một trong những hậu tố 
này được thêm vào căn dé hình thành danh động từ (future 
passive participle). 

Rt. Pac (nấu). pacitabba, pacaniya, pacca (được/ nên/ 
phải nâu). 

Từ vựng 

Danh từ nam tánh 

Nidhi tāi sān 

Dhammānudhamma phāp vā tūy phāp 


PALI CÁN BÁN 


Samaya 
Sakya 
Puttaka 
Raga-pasa 
Kuñjara 
Bramhadeva 
Atideva 
Kumbhila 
Dasama 
Sa-hattha 
Pāņin 
Sangha 
Sāvaka 


thời gian 
người dòng họ Thích 


đứa bé trai 


bẫy tham 

vol 

tên người 

(vị vượt qua thiên thần) đức Phật 
cá sấu 

tên người 

tay của ai 

hữu tình 

chư tăng 

đệ tử, tín đồ 


Temāsaccaya (te-masa-accaya) xong 3 tháng 
Bhāradvāja-gotta người thuộc dòng họ Bhàradvàja 


Magandiya ` 


Paribbājaka 
Sallāpa 
Puggala 


Atta-paritāpānuyoga 
Ditthadhamma 


tên người 

án sĩ 

đàm thoại 

con người 

tự ăn nan 
sống hiện tại 


Dhamma-vitakka chánh tư duy 


Itara 
Tumba 
Pita-bhava 
Samvega 
Kilesa 


cái kia 

cái binh 

SU VIỆC vi áy say 
tām trang lo du 


phiēn nāo 


ļudda-putta 
Loka 

Atta 
Kula-putta 
Soka 
Parideva 
Upāyāsa 
Dukkhakkhandha 
Anudhamma 
Sumukha 
Mitta-dhamma 
Dāyaka - 
Kāraka 


THÍCH NÚ TỊNH VÂN dich | 243 


tho sān trē 

thé giới 

tự ngã 

thanh thiếu niên 
sāu muộn 
khóc lóc 

thất vọng 

khô uán 

tùy pháp 

tên người 
pháp lữ 

bố thí 

người phục vụ 


Sanghupatthāka (satīgha + upatthāka) vị giám luật 


Dohala 

Nữ tánh 
Piyankara-mātar 
Yakkhinī 
Mahiddhikatā 
Mahānubhāvatā 
Pīti 

Saddhā 
Anta-kiriyā 
Cārikā 
Sota-dhātu 
Dibba-sota-dhātu 


y chí 


me của Piyankara 
quy c4i 

sức manh tâm linh 
đại oai lực 

hy 

tin tām 

kết thúc 

hành trình dài 
thuộc nhĩ căn 
thiên nhĩ 


PALI CĀN BÁN 


Taņhā 
Vipassanā 
Pacceka-bodhi 
Āņatti 
Dakkhiņā 
Bārāņasi . 
Suppiya 
Trung tānh 
Arahatta 
Siras 

Bhaya 
Odarikatta 
Adhivacana 
Khādanīya 
Bhojanīya 
Jhāna 

Bala 

Sukha 
Dukkha 
Domanassa 
Cīvara-kamma 
Veyyākaraņa 
Pānīya 
Arañña 
Kāya-dvāra 
Pāpa 


ái 

thièn quán 

độc giác Phật 

trật tự 

món quả 

thành phố có tên như vậy 
tên người nữ : 


dia vi A la Hàn 
cái dàu 

sợ hãi 

tham ăn 

thời hạn 

thức ăn cứng 
thức ăn mềm 
thiên 

luc 


ưu sầu 

y được may 
trả lời 

nước uống 
rung 

than mên 


hành động ác/ bất thiện 


Arammana 
Ñana 
Karana 
Cittakūta 
Saras 
Sannitthana 
Kaja 
Santika 
Tĩnh từ 


ltthannama 
ābādhinī (f) 
Dukkhita | 
Bāļhagilāna 
Kuha 
Thaddha 
Lapa 

Singin 
Unnaļa 
Asamāhita 
Māmaka 
Cātumeyyaka 
araññaka 
Abbhuta 
Nirupadhika 
Akificana 


Anañña-posin 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich | 245 


đối tượng cảm giác 
kiến thức 

chủ đề 

ngọn núi có tên như vậy 
cái hồ 

quyết tâm 

cực phải mang 


lân cận 


có tên như vậy 
binh _ 

óm đau 

bịnh nặng 

lừa gạt 


bướng binh 


nhiều chuyện 

tinh ranh 

kiêu hãnh 

không kiềm chế 

tận tụy/ khả ái 

thuộc thành phố Catuma 
sống trong rừng 

tuyệt vời 

thoát khỏi chấp thủ tái sanh 
không sở hữu 

không chấp thủ bất kỳ điều gì 


246 | PALI CÁN BÁN 


Atthakanagara 
Pataliputtaka 
Vesalika 

Panita 
Yajamāna 
Puññapekkha 
Opadhika 
Mahapphala 
Ariya 
Abhicetasika 
Nikāma-lābhin 
Akiccha-lābhin 
Akasira-lābhin 
Kāpilavatthava 
Nava 
Acira-kārāpita 
Eka 

Ekacca 
Ekacca-sassatika 
Sassata 
Olãrika 
Akusala 
Savitakka 
Savicāra 
Vivekaja 


thuộc thành phố Atthaka 
thuộc về Pataliputta 

thuộc về Vesali 

ngọt 

làm việc cúng thí 

bòn phước 

có được hạnh phúc tràn gian 
quả lớn 

thánh 

thuộc về tâm sở 

có nhờ ý chí 

đạt được không khó 

đạt được không chướng ngại 
thuộc Kapilavatthu 

mới 

xây dựng không lâu 

một/ vài 

chắc chắn/ từng phần 
thường tòn với một số việc 
thường tồn 

thô 

bát thiện 

cùng với tầm 

cùng với tu 

do tách biệt 


Dukkhotinna (dukkha + otinna) khó khổ 


Dukkha-pareta 


xâm chiêm bởi khô 


THĪCH NÚ TINH VÁN dich | 247 


s. 


Kevala toàn bó 

Sambahula nhiču 

Nitthitacīvara (vi) nhàn duoc y may sàn 
Pitisukha hy lạc 

Dibba __ Siêu phàm 

Viduddha thanh tinh 
Atikkanta-mānusaka siču nhān 
Attantapa chính minh gây khó 
Aparantapa khóng gày khó cho nguoi 
Nicchata ` không đói 

Nibbuta an tịnh 
Sukha-patisamvedin cảm giác lạc thọ _ 
Sītī-bhūta trở nên mát lạnh 


Bramhabhūta trở thành chính Brahma 
Dhammānudhamma-patipanna vị hiểu pháp hoàn toàn 


Upekkhaka xà 

Sata niệm 

Sampajāna thức tỉnh 

Seyya đáng ca ngợi nhất 

Pākata biết chính xác 

Khema an tòan/ tên cái hồ ` 

Pasanna hân hoan 

Động từ 

Sunidheti (su+ni+dha) chôn (vùi) tốt (pp) sunihita 
Toseti (rt.tus) lām vui long 


Bandhati (badh) buộc 


248 | PALI CĀN BÁN 


ānayati (ātnī) mang (pp) ānīta 

Pavisati (patvis) bước vào (pp) pavittha 
Sannipātāpeti (caus.fr.sannipatati) hội hop 
Santappeti (sam+tapp) thỏa mãn 
Sampavāreti (sam+pa+var) cho nhiều thật nhiều 


Dadāti (rt.dad) cho (pp) dinna, datta 
Santi (pre.plu of atthi) có 
Paññapeti (pa+ñap) tuyën bó 


ahareti (denom.fr ahara) án 

Samādahati (sam+ä+dhä) tàp trung/dinh (pp) samāhita 
Anuyufijati (anu+yuj) hứa hẹn/ tự từ bó (pp) anuyutta 
Nibbāti (nir+vā) māt lanh (pp) nibbuta 
Sītī-bhavati (sītī+bhū) trở nên mát lạnh (pp) sītī-bhūta 
Patisamvedeti (pati+sam+vid) cảm giác/ thê nghiệm 
Patipajjati (pati+pad) theo sau (pp) patipanna 
Bhãsati (rt.bhas) nói (pre.p) bhāsamāna 
Vitakkayati (vi+takk) nghĩ/ xem xét/ phản ảnh 
Abhinivajjeti (abhi+ni+vajj) tránh né 


Rakkhati (rakkh) giữ gìn/ chăm sóc 
Gāheti (caus.of gaņhāti) khiến đạt được/ chứng đắc 
Viviccati (vitvic) tách rời (ger) vivicca 


Upasampajjati (upa+sam+pad) đạt được (pp) upasam- 
panna (ger) upasampajja 

Vihāsim (aorist Ist per.sing.of viharati) tôi đã đào 

Otarati (avatar) di vāo (pp) otiņņa bao váy bói 

Paññãyati (pa+ñ3) được biết 

Pakkamati (pa+kam) sāp đặt (pp) pakkānta 


THÍCH NÚ TINH VĀN dich | 249 


Assosi (rt.su, aorist 3rd per.sing) nghe 

Pivati (rt.pā) uống (pp) pita (ger) pivitva 
Upadhareti (upatdhar) suy ra 

Sannitthahati (sam+ni+thā) guyčt dinh 


Neti (nī) dān dāt 
Vissajjeti (vi+sajj) gởi di/ tông khứ 
aha nói : 


āharīyatu (opt.pass.3rd per.sing.fr. ā+har) có thê lāy/ mang | 
Theneti (denom.fr.thena) ān tróm 


Hoti (rt.hu) ]à (ger) hutva | 
Vaddhati (rt.vaddh) lớn lên | 
Khipati (rt.khip) ném (pp) khitta 

Nigganhati (ni+gah) khuát phuc (pp) niggahīta 

Nibbatteti (ni+vatt) chứng đắc 

Patilabhati dat duoc (pp) patiladdha 

Āvajjeti (ā+vajj) — quan sát/ chuyển giao 

Atthāsi (aorist 3rd per.sing.of rt. tha) đứng/ là 

Pucchati (rt.pucch) hỏi (pp) puttha 


Vīmamseti (desider.fr.man) điều tra, xem xét 
Patippassambhati (pati+pa+sambh) lūn xuóng/ làm diu 
(pp) patippassaddha 


Ādeti (ā+dā) lāy (ger) ādāya 

Pasīdati (pa+sad) hài lòng với (pp) pasanna 
Bắt biến từ 

Bho 6 bạn/ nhìn đây 


Kho ; thật vậy 


280 | PALI CĀN BÁN 


Atha kho rồi thì/ bởi vậy 
Aciram trước đó lâu rồi 
Sayam chính (mình) 

Hi chắc chắn 

Sãyam : buổi chiều 

Vài hình thức kết hợp 


Samvegappatta (samvegam patto) 

Pacceka-bodhi-itāņa sự giác ngộ của đức Độc giác Phật 

Patiladdhañana (patiladdham ñanam yena so) VỊ đạt được 
tri kiên : 

Vissajjetukāma (vissaj jetum kameti) mong gởi di 

Pīta-bhāva (pītassa-bhāvo) bi say 

Mitta-dhamma (mittassa dhamma) phāp lū 

Abhaya-dakkhijā (abhayassa-dakkhijā) cho su binh an 

Sanghupatthāka (sanghassa upatthāka) gia nhập tăng già 

Hợp âm 

Dhammaññeva = dhammam eva = dhammam yeva 

Tadubhayam = tam ubhayam 

Anñassanattiya = aññassa āņattiyā 

Nagaranti = nagaram iti 

āharīyatū'ti = āharīyatu iti 

Dhamma-vitakkaññieva = đdhamma-vitakkam+eva 

Pānīyamādāya = pantyam adaya 

Ito'va = ito eva 

Seyyo'ti = seyyo iti 

puññapekkhana paninam = puñña-apekkhanam pānīnam 


THÍCH NÚ TINH VĀN dich | 251 


Vài cum từ 

Tena kho pana samayena lúc āy/ cùng thời 
Cārikam pakkāmi sắp đặt cho cuộc hành trình dài 
Vihārena vihāram từ chùa này đến chùa kia 
Parivenena parivenam từ phòng này đến phòng nọ 


BÀI TẬP 35 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Eso nidhi sunihito, ajeyyo anugāmiko (Kh 7) 

2. So bhagavā arahā ceva arahattāya ca dhammam deseti 
(Ud 7) 


3. Itthannāmā bhante bhikkhuņī ābādhinī dukkhitā 
bāļhagilānā āyasmato Ānandassa pādesu sirasā vandati (A 
II 145) | 


4. Ye te bhikkhave bhikkhū kuhā thaddhā lapā sitgī un- 
nala asamāhitā na me te bhikkhū mamaka (A II 26) - 


5. Tena kho pana samayena āyasmato Ratthapālassa ñã- 
ti-dāsī ābhidosikam kummāsam chaddetukāmā hoti (M II 62) 

6. Tena kho pana samayena Cātumeyyakā Sakyā san- 
thāgāre sannipatitā honti (M I 456) 

7. Piyankara-mātā yakkhinī puttakam evam tosesi (S I 209) 

8. Tam rāga-pāsena araññamiva kufijaram bandhitvā 
ānayissāmi (S I 124) 

9. Abbhutam vata bho samaņassa mahiddhikatā mahānub- 
hāvatā (S I 141) 


252 


PALI CĀN BÁN 


10. Eso hi te bramhani bramhadevo nirupadhiko atide- 
va-putto. Akificano bhikkhu anafifia-posi te so'dha piņdāya 
gharam pavittho (S I 141) : 

11. Kumbhīla-bhayanti bhikkhave odarikattassetam 
adhivacanam (M I 146) 

12. Atha kho Dasamo gahapati Atthaka-nāgaro Pātaliput- | 
take ca Vesālike ca bhikkhū sannipātāpetvā paņītena khādani- 
yena bhojanīyena sahatthā santappesi sampavāresi (M I 353) 

13. Yajamānāram manussānam puññapekkhäna pāninam 
karotamopadhikam puññam saūghe dinnam mahapphalam 
(S 1233) x 
14. Ariya-sāvako evam catunnam jhananam abhiceta- 
sikānam dittha-dhammasukha-viharanam nikāma-lābhī 
akiccha- lābhī akasira- lābhī (M I 357) 

15. Tena kho pana samayena Kāpilavatthavānam Sakyānam 
navam santhāgāram acira-kārāpitam hoti (M I 353) 

16. Santi hi bhikkhave eke samaņa-brāmhaņā ekacca-sas- 


~T~—= 


satikā ekaccam sassatam lokam attānam ca paññãpenti (D 1 17) 


17. So kho aham Aggivessāna oļārikam āhāram āhāretvā 
balam gahetvā vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhamme- 
hi savitakkam savicāram vivekajam pīti-sukham pathamam 
jhānam upasampajja vihāsim (M I 247) 

18. Idha bhikkhave ekacco kula-putto saddhā agārasmā 
anagāriyam pabbajito hoti *otiņņo” mhi jātiyā jarā-maraņena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi upayase- 
hi, dukkhotiņņo dukkha-pareto, appeva nāma imassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa anta-kiriyā patīttāyethā'ti (M I 192) 


19. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū Bhaga- 
vato cīvara-kammam karonti *nitthita-cīvaro Bhagavā temā- 


THÍCH NŪ TINH VÁN dich | 253 


ie 


saccayena carikam pakkamissatī” ti (M I 428) 


20. Assosi kho bhagavā dibbāya sota-dhātuyā visuddhāya 
atikkanta-mānusikāya Bhāradvāja-gottassa brāmhaņassa 
Māgandiyena paribbājakena saddhim imam sallāpam katam 
(M I 502) 


21. Katamo ca gahapatayo puggalo neva attantapo nāt- 
ta-paritāpanānu-yogamanuyutto, yo anattantapo aparan- 
tapo dittheva dhamme nicchãto nibbuto sītī-bhūto sukha- 
patisamvedī bramha-bhūtena attanā viharati? (M I 412) 


22. Dhammānudhamma-patipannassa bhikkhuno aya- 
manudhammo hoti veyyākaraņāya '*dhammānudham- 
ma-patipanno” yanti. Bhāsamāno dhammañfñeva bhāsati no 
adhammam, vitakkayamāno dhammavitakkaññeva vitakketi 
no adhamma-vitakkam. Tadubhayam ca abhintvajjetvā up- 
ekkhako viharati sato sampajāno (Iti 81) 


23. Tesu eko pānīyatthāya agantvā attano pānīyam rak- 
khamāno itarassa tumbato pivitvā sayam arañña nikkhamit- 
vã nahāyitvā thito, “atthi nu kho me kāyadvārādīhi ajja kiñci 
pāpam katanti upadhārento thenetvā pānīyassa pīta-bhāvam 
disvā samvegappatto hutvā ayam taņhā vadģhamānā mam 
apāyesu khipissati, imam kilesam niggaņhissāmī ti pānīyas- 
sa thenetvā pītabhāvam ārammaņam katvā vipassanam 
vaddhetvā pacceka-bodhi-iiāņam nibbattetvā patilad- 
hafianam āvajjento atthāsi (A IV 114) 

24. Atha nam Mahāsatto *kim pana tvam samma mam 
attano atthāya bandhi udāhu afifiassāņattiyā'ti pucchitvā tena 
tasmim karane ārocite, “kin nu kho me ito va Cittakūtam 
gantum seyyo udāhu nagaran'ti vīmamsanto “mayi nagaram 
gate luddaputto dhanam labhissati deviyā dohaļopatipassam- 
bhissati Sumukhassa mittadhammo pākato bhavissati, tathā 


| 


254 | PALI CÁN BÁN 


mama ñana-balena Khemañca saram abhaya-dakkhinam 
katvā labhissāmi, tasmā nagarameva gantum seyyo”ti san- 
nitthãnam katvā, luddam “amhe kājenādāya rañño santikam 
nehi, sace rājā vissajjetukāmo bhavissati, vissajjessatī'ti aha 
(JA IV 427) 


25. Tena kho pana samayena Bārānasiyam Suppiyo ca up- 
āsako Suppiyā ca upāsikā ubho pasannā honti dāyakā kārakā 
sanghupatthākā. Atha kho Suppiyā upāsikā ārāmam gant- 
vā vihārena vihāram pariveņena pariveņam upasanīkamitvā 
bhikkhū pucchati, *ko bhante gilāno, kassa kim āharīyatū?'ti 
(Vin 1216). 


THÍCH NÚ TINH VĀN dich | 255 


BĀI36 
CÚ PHÁP 


214. (i) một câu bao gồm 2 phần: chủ từ và động từ. Chủ 
từ có thể là một danh từ, tĩnh từ, phân từ (bién cách) hay tiểu 
từ bất biến. Chúng nhất định phải hòa hợp giữa chủ từ và 
động từ. Chủ từ luôn được diễn đạt bằng cách thứ 1. Động 
từ phải luôn hòa hợp với chủ từ theo số và ngôi: so gacchati 
(nó di), te gacchanti (họ di), aham gacchãmi (tôi đi), mayam 
gacchāma (chúng tôi di). 


(ii) nếu động từ là một tĩnh từ hay phân từ biến cách, phải 
hòa hợp với chủ từ về số, tánh và cách: so Bhagavā asamo 
(đức Phật là bậc độc tôn), Buddho loke uppamno (đức Phật 
xuât hiện ở đời). 

215. Chủ cách 


(i) chủ cách dùng để diễn tả gốc từ (hay hình thức nguyên 
mẫu của một danh từ): Buddho (nguyên mẫu là Buddha). 
Chủ cách dùng để dičn tả chủ từ như đề cập trong lời giải 
thích mục 214 trước. 

(ii) hô cách chỉ dùng để diễn tả một số người nào dē: 
Bhikkhave (này các ty kheo). 


216. Đối cách 


256 


PALI CĀN BÁN 


(i) đối cách dùng để diễn tả túc từ trực-tiếp của một động 
từ hay của một phân từ năng động: Buddho dhammam dese- 
si, Buddho dhammam desitavā (đức Phật thuyēt phāp). 

(ii) đối cách diễn tả ngay cả mục đích của hành động: 
puriso gāmam gato (người đàn ông vừa đi đên làng). 

Gii) đối cách diễn tā khỏang thời gian mà sự việc tồn tại 
và không gian kéo dài: satta me vassāni lohita-kumbhiyam 
vutthãni (tôi sống 7 năm trong bào thai) Ud 17. 


Ābhā yojanam phutā ahosi (ánh sáng lan/tỏa khỏang một 
dim) (D.H 175). 

(iv) các động từ ‘seti’ (nằm xuống), "titthati” (đứng), va- 
sati (ngu), sīdati (chìm) và các từ ghép bởi tiếp đầu ngữ adhi, 
anu, ä và upa dùng đôi cách. 

Pāpaņiko kammantam adhitthāti (người chủ tiệm' điều 
hành công việc), mañcam abhinisīdati (nó ngôi trên một cái 
giường) Vin IV 46. Gharam āvasanto (trú trong nhà) S I 42. 
Saggam lokam upapajjati (nó tái sanh trong thê giới chư 
thiên) A I 9. 

(v) Tiếp đầu ngữ “adhi? và ‘pati’ đứng như giới từ dùng 
cách thứ 5. 


(vi) các từ không biến cách như anto, tiro, abhito, pari- 
to, samantā, dhi, vina, antara, uddissa, upanidhāya, paficca, 
āgamma, ārabbha và các từ tương tự dùng với cách thứ 
5: Anto gamam (trong làng) (D “II 273). Tiro pabbatam 
(bên kia núi) (A II 290). Uyyāna-bhūmim abhito (bởi khu 
rừng) (V V 59). Parito gāmam (quanh làng) (Kacc). Sa- 
mantā Vesālim (guanh Vesāli) (D II 98). Dhī brāmhaņassa 
hantāram (xấu hỗ cho vị ấy người giết Bà la môn)! Vinã 
(xem bài 14 mục 52). = 


THÍCH NÚ TINH VÂN dich í 257 


Antara ca Nālandam antarā ca Rajagaham (gitta Nālandā 
và Rajagaha) (D I 1). Bhagavantam uddissa (tường thuật 
của đức Phật) (M III 238). Himavantam pabbata-rājam 
upanidhāya (sánh với núi Himalayas) (M HI 177). Na ca 
Pũranam Kassapam sāvakā upanissāya viharanti (và các vị 
đệ tử không sống dựa vào Pürana Kassapa) (M II 3). Pasana- 
pitthim nissāya (trên đỉnh núi) (J I 167). Sāvatthim nissāya 
(gần Savatthi), Rājānam nissāya (dựa vào vua) J I 140). Anu- 
kampam upādāya (bên ngoài/ thương hại) (D I204). Kãlam 
ca samayam ca upādāya (theo thời gian và sự tiện lợi) (D I 
205). Manussalokam upādāya (sánh với thé giới lòai người) 
(PVA 268). Cakkhum ca paticca rūpe (do mắt và sắc) (M I 
259). Kimagamma kim arabbha (dựa vào cái gì) (D I 13). 


(vii) các động từ “agghati, arahati' và *patibhāti” dùng với 
cách thứ 5: kalam nāgghati solasim (không xứng đáng 1/16) 
(It 19). Na so kãsãvam arahati (vị ấy không xứng đáng đắp y 
tỳ kheo) (Dh 9). Patibhāti mam Bhagavā (bạch đức Thế Tôn, 
điều ấy được tiết lộ cho:con) (S I 189). Cách thứ 4 số Ít của 
các danh từ 'dassana' và 'yāčana' dùng cách thứ 2: Bhaga- 
vantam dassanāya (do cai thấy của đức Phật) (Ud 1). Akālo 
dāni Tathāgatam yācanāya (không phải thời để hỏi đức Thế 
Tôn) (D II 115). 

(viii) đối cách số ít của các danh từ trung tánh được dùng 
như trạng từ : Sukham supati (nó ngủ một cách sung sướng) 
(A IV 150). Caranti visame samam (họ bước đều trên đoạn 
đường gập gēnh) (S I 4). 

Tūc từ cùng gốc 

Có hai loại túc từ cùng gốc: một hình thành từ cùng gốc 
với động từ và cái còn lại hình thành từ động từ khác nhưng 
có cùng nghĩa: Idam pure cittam acari cãrikam (trước tâm 


258 


PALI CĂN BẢN 


này đã buông lung) (Dh 326). Gahapati jaūghā-vihāram 
anucaūkamamāno (vị gia chủ bước lên xuống và đi quanh 
bằng chân) (M I 359). Vài động từ dùng 2 túc từ (xem bài 
31, mục 167). 


217. Sở dụng cách. 


(1) só. dụng cách diễn đạt hành động được thi hành với y 
nghia bởi, với, ngang qua: cakkhunā rūpam disvā (thāy sāc 
bāng māt) (D I 89). Yānena gantvā (di bāng xe) (D I 89). Tāc 
nhân của một hành động diễn đạt câu trúc thụ động thì dùng 
sử dụng cách: vuttam hetam Bhagavata (điều này được dạy 
bởi đức Thế Tôn) (It 1).  ˆ 

Gi) phân từ bất biến “saha, saddhim, vinā, aññatra” và 
các tĩnh từ 'sama, sadisa” và các chữ tương tự dùng sử dụng 
cách. Bhikkhu-sarīghena saddhim (cùng với chư Tăng) (DI 
1). Isidāsiyā saha na vaccham (tôi sẽ không sống với Isidā- 
si) (Th II 414). Vina daņdena (không dùng gậy) (Vin II 132). 
Aññatra Tathagatena (thiếu đức Thế Tôn) (DhA III 80). Rāgena 
samo aggi nama natthi (không có lửa tham) (DhA IIT 261) 


(iii) các chữ diễn dat sự thiếu sót thì dùng Sở dụng cách: 
akkhinā kāņo (mù một māt) (Kacc 339). Padena khañjo (què 
một chân) (PugA 227). 


(iv) tên gia đình dùng cách thứ 3: Bhagavā, mārisa khatti- 
yo jātiyā... gottena Gotamo (Bach Thế Tôn, Ngài là vị Chiến 
thắng bởi giai cấp và Cü đàm do dòng họ) (D HI 51). 


(v) chỉ về phương hướng cũng dùng cách thứ 3: uttarena 
Kapivanto (thành phố Kapivanta năm ở phương Bắc) (D II 
201). Yena Uttarakurū rammā (nằm ở thành phố đẹp tên Ut- 
tara-Kuru) (D II 199). 


(vi) Các chữ diễn tả phương hướng dùng sử-dụng cách đi 


THÍCH NU TINH VÂN dich 259 


theo bói danh tir dči cách: Uttarena Setavyam (phuong bāc 
cūa Setavya) (D II 316). 


(vii) phương tiện xe cộ, dùng sử dung cách: yānena gant- 
vã (du lịch băng xe ngựa) (D I 39). 


(viii) những chữ attiyati, harāyati, jigucchati và các chữ 
tương tự dùng với các danh từ ở sử dụng cách: iddhi-pāti- 
hāriyena attīyāmi harāyāmi jigucchāmi (tôi ghê tôm, ghét bó 
và xâu hó ngạc nhiên về sự biểu lộ) (D 1 214). 

(ix) trong suốt thời gian, cái gì xảy ra được dùng sử 
dụng cách: Tena samayena Buddho Bhagavā Nerañjaräyam 
viharati... (trong suôt thời gian mā đức Phật ngụ gân sông 
Nerañjar3) (Vin I 1). : 

(x) dē diễn tā “thời gian thích hợp”, sử dụng cách được dùng: 
Kālena Dhamma-savanam (nghe pháp đúng thời) (Kh 3). 

(xi) các từ diễn đạt tình huống ưu thé dùng sử dụng cách: 
Māsena pubbe (trước một tháng) (Kaccāyana). 

(xii) từ “attho° dùng sử dụng cách: Puññena attho may- 
ham na vijjati (tôi không muôn phước đức) (Sn 431). 

(xiii) số it, sử dụng cách của ‘attan’ dùng theo chủ cách: 
Attanā” va attānam samanmnati (Vin D. 

(xiv) hình dung từ được đặt ở sử dụng cách: Paribbaja- 
kam tidandena addakkhi (vi ây thay vi ân sĩ trang bị băng giá 
3 chân) (Kaccäyana). 

(xv) hạt giống được gieo xuống nên dùng sử dụng cách: 
Tilehi vapati (nó vải mē) (Kaccāyana). 

(xvi) “tại giá cả nào dē” diễn tả sử dung cách: satena kito 
đãso (người nô lệ đã mua với giá 100) (JA I 64). 


Í 


260 | PĀLI CĀN BĀN 


(xvii) tāc nhān cūa hành động diễn tả bởi các phân từ 
sakkā, labbhā và các từ tương tự dùng sử dụng cách: na hi 
sakkā supantena koci attho pāpunitum (người hay ngủ thì không 
thể thành đạt việc lớn lao) (Sn A 338). Na labbhā tayā-pababba- 
jitum (bạn không thê gia nhập Tăng đòan) (JA I 64). 

218. Chi dinh cāch 

(i) Chi dinh cāch diễn tả người hay vật mà người hay vật 
áy được tiếp nhận, vật ây có liên quan và đối với ai đó vật ây 
được làm. VD: āgantukassa dānam deti (vị ây mời thức ăn 
cho vị khách) (A III 41). 

(ii) các động từ 'silāghate, hanute, sapati, kujhati, dub- 
bhati, aparajjhati, patissuņāti, āroceti, pativedayati” và các từ 
“alam, namo, sotthi” va svãgatam dùng chỉ định cách: 

Buddhassa silāghate (vi Áy tán thān dūc Phāt) (Kacc 327) 

Hanute mayham eva (nó giấu tôi) (Kacc 327) 

Mayham sapate (nó si vā tói) (Kacc 330) 

Mā ca kujjhittha kujjhatam (cơn thịnh nộ không thé 
chóng lai bāng con thinh nó khác) (S II 240) 

Rājā Ajātasattu adubbhantassa dubbhati (vua Ajātasattu 
thù địch với người không đáng thù địch) (S I 85). 

Kim pana te Ambattha Sakyā aprajjhum (gi vậy Am- 
battha, có phải đức Thích Ca phat ban?) (D I 91). 

Bhikkhū Bhagavato paccassosum (cāc ty kheo tān thānh 
lời dạy của đức Phật) (M I 1). 

Bhagavato kalam ārocesi (vi ây thưa đức Phật về thời gian) 

Pativedayāmi kho te mahārāja (thưa đại vương tôi làm 
cho ông rõ biết) (S I 101). x 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich 


Alam antarāyāya (nó đủ mạnh đề trở thành chướng ngại) 
(M1130) 


Alam te vippatisārāya (bạn nên ăn năn) (Vin II 250) 
Namo tassa Bhagavato (mong sự kính lễ của tôi đến đức Phật)! 
Sotthi bhavissati rañño (vua sẽ di bình an) (D I 96) 


Svāgatam bhante bhagavato (Bach dūc Thč tón, chúng 
con chào Ngài) (D I 179). 


(iii) túc từ gián tiếp đặt ở chỉ dinh cách. Kulaputtassa 
Bhagavā ānupubbī-katham kathesi (đức Phật đã nói chuyện 
với chàng thanh niên). 

Các động từ diễn tả cảm giác hân hoan, giận dū hay ganh 
ty, dùng chỉ định cách. 

219. Xuất xứ cách 

(i) xuất xứ cách trả lời câu hỏi “từ đâu và từ cái gi? Nó 
chỉ rõ quan dičm ngăn cách: 

So Suppārakā pakkāmi (vị ấy xuất phát từ izm 
(Ud 17) 

So agārasmā anagāriyam pabbaji (vi ấy xuất gia) 

Kacchehi seda muccanti muccanti (mô | hôi roi xuống từ 
nách) (It 76) 

Avijjā-paccayā sankhara (do vô minh các hành khởi lên) 

(ii) xuất xứ cách diễn tả sự việc bị kiềm chế và từ người 
hiểu ngâm: Sano bhojanā vārenti sükare (các con chó ra khỏi 
máng heo) (S I 176) 

Upajjhāyā antaradhäyati sisso (học sinh trón học) (Kac- 
cayana) 


261 


262 


PALI CÁN BÁN 


(iii) tĩnh từ so sánh dùng xuất xứ cách: Silam eva suta 
seyyo (đạo hạnh cao hơn kiên thức) (J A III 194) 


Ayam eva tato mahantataro kataggaho (dāy lā cuóc thāng 
dem lai su vinh quang hon cái truóc) (M III 178) 


(iv) phân từ “uddham' (ở trên), adho (ở dưới), ārā, ārakā 
(xa), oram (6 trong), vina (khóng có), yāva, á (xa nhu), purā 
(trước), aññatra (ngoại trừ), param (sau) dūng cách thú 5. 


Uddham pāda-talā adho kesa-matthakā (từ dưới lòng bàn 
chân lên tới đỉnh đâu) (D II 203) 


Ārā te āsavakkhayā (chúng thoát ly khỏi tham ái) (Dh 
253) 


Ārakā saūghamhā (ly chúng) (Vin II 239) 
Oram vassa-satā pi mīyati (trong vòng 100 nām con 
người chêt) (Sn 804) 
A bramha-lokā (xa như thé giới Phạm thiên) (Kuhn KS 23) 
Yāva bramha-lokā (xa như thế giới Phạm thiên) (Vin I 12) 
Purā aruņā (trước bình minh) (Vin IV 17) 
š Kim aññatra adassanā (gì nữa ngoai tru từ khi không 
thây) (S 129) 
Param marana (sau khi chết) (S 194). 
(v) các động từ *pabhavati”, phân từ “saha” và các phân từ 
“sutam, patiggahitam” dùng cách thứ 5. 
Upadhi-nidānā pabhavanti dukkhā (binh. khởi lên là do 
Upadhis, bịnh bắt nguôn từ Upadhis) (Sn 364) 


Saha parinibbānā Bhagavato (vào lúc đức Thế Tôn nhập 
diệt) (D II 157) = 


| 


š 


THÍCH NÚ TINH VĀN dich 


Saha vacanā ca pana Bhagavato (sóm nhu dūc Thé Tón 
day diču dó) (Ud 16) 

Sammukhā'va sutam sammukhā patiggahītam samaņas- 
sa Gotamassa (từ chính đức Thê Tôn tôi có nghe và ghi nhớ) 
(M III 207) 

(vi) hình thức xuất xứ cách của *sa-hattha” được dùng 
vào cách thứ 3: Sahatthā santappesi (nó với bàn tay của mình 
phục vụ và làm đẹp các thay tỳ kheo) (M I 353). 

220. Sở thuộc cách 

(i) sở thuộc cách trả lởi câu hỏi “của ai”: 

Anāthapiņdikassa ārāme (trong rừng của Anāthapiņdika) 
(SI1) 

(ii) hành động được biểu hiện bởi quá khứ phân từ thụ 
động hay danh động từ được diễn tả bởi Sở thuộc cách: 

Yāvadeva anatthāya ñattam bālassa jāyati (diču gi duoc 
- biết bởi kẻ ngu thì đạo đức bi tôn hai) (Dh 72) 

Kalyānamittassetam Meghiya bhikkhuno pātikankham 
(điêu được mong đợi, này Meghiya, bởi vi ty kheo làm bạn 
với những người có giới đức) (Ud 36) 

(iii) các tĩnh từ “kusala, kovida, kevalin, sadisa” dùng sở 
thuộc cách j 

Kusala hacca-gītassa (thóng thao trong múa hát) (Kaccayana) 

Dhammassa akovidā (không thiện xảo trong chánh pháp) 
(S I 162) 


Maggāmaggassa kovidā (khéo biết các con đường chánh 
và tà) (Sn 627) 


263 


1 


264 | PĀLI CĀN BĀN 


Bramhacariyassa kevalī (hòan hảo đời sống Phạm hạnh) 
(A 1123) 


Sadiso me na vijjati (khóng ai ngang bằng với ta) (Vin I 8) 

(iv) các danh từ chỉ hành động hay tĩnh từ tận cùng bằng 
đuôi —aka, -ävin, -in và —tar) dùng cách thứ 6: 

Ariyānam upavādakā (những người nhạo bang các vị 
thánh) (M I 1) 

Ariyānam adassāvī (khóng thấy các bậc thánh) (M I 1) 

Lābhī annassa pānassa (người nhận được thức ăn và 
uông) (S 195) | 

Kilamathassa bhāgī (tó ra dau khó) (S II 265) 

Yaññassa yājetā (người thực hiện tế tự) (D I 143) 

* các danh từ hình thành bằng hậu tó —tar cũng dùng cách 
thứ 2 (xem bài 23 mục 95) 

(v) các động từ như pūrati, dussati, apamaññati, tassati, 
bhāyati dùng cách thứ 6: | 

Pūrati bālo pāpassa (người ngu làm đầy điều ác) (Dh 121) 

Yo appadutthassa narassa dussati (hại người không ác 
tâm) (Dh 125) 

Mãpamaññetha puññassa (không chê khinh điều thiện) 
(Dh 122) 


Sabbe tasanti dandassa: sabbe bhāyanti maccuno (mọi 
người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong) (Dh 129) 

(vi) các danh từ chỉ hành động (danh tü trừu tượng 
hình thành từ căn động từ) dùng cách thứ 6: Sabba-pāpassa 
akaranam (không làm các điêu ác) (Dh 189) 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich | 265 


Evametam purāņānam sahayanam ahu sañgamo (nhu 
vày 1à buói hop vói các ban cü) (S I 60) 


Tanhãnam khayam (ái diệt) (M I 6) 
(vii) các từ biểu thị đo lường dùng cách thứ 6: 
Hirañña-suvannassa puñjam (thoi vàng) (M II 63) 


(viii) các từ biểu thị phạm vi và diễn tả cung cách dùng 
cách thứ 6: Các từ như “antara, antarena, sammukhā, santike, 
accayena, avidūre” dùng cách thứ 6: 


Uttaram nagarassa (phía Bắc thành phố) (D II 160) 
Pācīnato Rājagahassa (phía Đông của Rājagaha) (D II 263) 
Puratthimato nagarassa (phía Đông của thành phố) (D II 161) 
Antarena yamaka-sālānam (giữa 2 cây sa la) (D II 137) 
Antarā satthīnam (giữa đùi) (Vin II 161) 


Tassa me saighassa sammukhā sutam (tôi nghe từ liêu 
chư Tăng) (D II 124) 


Santike maranam tava (cái chết kë bạn) (Sn 426) 

Mamaccayena (sau cái chết của tôi) (D II 154) 

Tassā rattiyā accayena (cuối đêm đó) (D II 27) 

Tinnam māsānam accayena (3 tháng sa ngà) 

Bhagavato avidüre (không xa từ đức Thế Tôn) (S I 18) 

Tòan sự thu lượm của một phần nào đó được nêu, dùng 
cách thứ 6: 

Tinnam kammānam mano-kammam sāvaj jataram (trong 
3 nghiệp, hành động của ý là dáng trách nhāt) (M I 373) 


266 


PALI CĀN BÁN 


Kim sippanam aggam (nghë nào là nghë cao nhát?) (Ud 31) 

Catuddasi pancadasi atthami ca pakkhassa (ngày 14, 15 
và mūng 8 cūa nūa tháng) (M I 20) 

Telassa yāvadattham pivitvā (nó uống dầu nhiều như có 
thê) (Ud 14) 

Kati jāgaratam sutta (bao nhiêu người tỉnh đang mê?) (S13) 

Etesam gandha-jātānam sīla-gandho anuttaro (trong số 


các mùi hương này, mùi hương của giới hạnh là cao thượng 
nhất) (Dh 55) 


(ix) cả chủ từ và phân từ khāng định mệnh đề được đặt 
vào cách thứ 6. Cấu trúc này dùng với cách thứ 6. (xem bài 
23 mục 96). 


221. Định sở cách 

(i) định sở cách trả lời câu hỏi ‘ó đâu và khi nāo?”: 

Bhikkhū abbhokāse cankamanti (chư Tăng kinh hành 
ngòai trời) (Ud 7) 

Bhagavā Anāthapiņdikassa ārāme viharati (đức Thế Tôn 
ngụ tại vườn ông Anäthapindika) (S I 1) 

Mam eva tasmim samaye anusasareyyātha (trường hợp 
nào bạn gọi tôi) (S I 219) 

Ayam hi devaputto pubbe manussa-bhūto samāno (đứa 
con của vị thiên thân ngày trước là một hữu tình) (S I 232) 

(ii) túc tü cúa su nghi ngo, sợ hãi, yêu thương, hân hoan, 
thuyết phục, cung kính, đồng cảm, xót thương, từ bi và gây 


khổ hay lảm hại diễn tā định sở cách: Buddhe kankhati (nó 
nghi ngờ về đức Thế Tôn) (M I 101) 


"g 


| 


THĪCH NŪ TINH VĀN dich | 267 


Sīho'va saddesu asantasanto (không thấy sợ tiếng su tử) 
(Sn 71) 


Rūpe sneham na kubbaye (một người không đam mê sắc) 
(Sn 94) 


Buddhe pasanno (đặt lòng tin vào đức Phật) (S 135) 
Sañghe ca tibbagāravo (hết lòng cung kính Tăng) (S I 35) 
Atthi me tumhesu anukampā (tôi hiểu bạn) (M I 12) 
Yo... adandesu dussati (ai làm vô hại) (Dh 137) 

(iii) định sở cách dùng để diễn tả túc từ xúc chạm, chiếm 
đoạt, gây khô, xúc phạm và khát ai: 

Ghafīkāro... Jotipālam kesesu parāmasitvā (Ghatīkāra rë 
dāu Jotipāla) (M II 47) 

Coram cūlāya gaņhitvā (dùng mũi nhọn bắt trộm) (DhA I 294) 

Chabbaggiyā bhikkhū gāvīnam visāņesu pi gaņhanti (6 
nhà ngoại đạo bắt bò bằng sừng chúng) (Vin 1 191) 

Nam setthī sīse cumbitvā (bậc đạo sư hôn trên đầu nó) 
(DhA I 190) 

Tassa so alagaddo hatthe vā bāhāya vā aññatarasmim va 
angapaccanīge daseyya (ran nước có thể căn nó trên tay hay 
cánh tay hay thân phần khác của thân) (M I 133) 

Pacceka-buddhe aparajjhitvā (phạm tội với Độc Giác 
Phật) (PVA 263) 

Puttesu dāresu ca ya apekhā (thương con và dâu) (Sn 39) 

(iv) 'ở giữa hay trong số” dùng với cách thứ 7: Evam 
nindā-pasamsāsu na samiñjanti paņditā (người trí sẽ không 
dao động giữa khen và chê) (Dh 81) 


| 


268 | PĀLI CĀN BĀN 


Danto settho manussesu (tố nhất trong loài người là 
người thuān hóa) (Dh 321) 

(v) người học hay giữ gìn giới luật, điều trị/nghiên cứu, 
hành xử đỗi với ai, thiện xảo trong cái gì đó hoặc sa sút vê 
vấn đề gì đó dùng Định sở cách). 

Bhagavati bramhacariyam carissami (tôi sẽ sống Phạm 
hạnh dưới sự chỉ dạy của đức Thê Tôn) (M I 426) 

Katham mayam bhante Tathāgatassa sarīre patipajjāma 
(thé nào chúng ta có thê diču tri phàn con lai cūa bàc toan 
hào?) (D II 141) 

Dvīsu bhikkhave sammā patipajjamāno paņdito... ba- 
hum puññam pasavati (người trí cư xử chơn chánh đôi với 2 
đẳng sanh thành được nhiêu phước đức) (A I 90) 

Sattesu vippatipajjanti (ho hành xử một cách sai lạc đôi 
với lòai hữu tình) (S I 74) 

Kusalo vinaya tantissare (có phải bạn thiện xảo trong âm 
điệu âm nhạc?) (Vin I 191) 

Suddhāvāsesu devesu antarahito ( biễn mất từ chư thiên 
cõi thanh tịnh) (S I 26) 


(vi) mệnh đề cũng diễn tả bởi cách thứ 7: 
omasa-vāde pãcittiyam (lời độc ác phải chuốc láy tội) 
(Vin IV 6) 
(vii) diễn tā ý nghĩa “liên hệ, xem nhu, cung kính ai...” 
dùng cách thứ 7: 
i Pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi (sāc 
khởi lên trong tôi liên hệ dēn sự việc mā không nghe bởi tôi 
trước đó) (S II 7) 


"xe 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich 


(viii) chỉ khi trong trường hop sở thuộc cách cũng ở đây, 
cả chủ từ và phân từ đều đặt ở Định sở cách. Câu trúc này gọi 
là Định sở cách. Xem bài 23 mục 97. 


Parinibbute Bhagavati (khi đức Thế Tôn nhập diệt) 


Acira-pakkantesu...jatilesu (không lâu sau các vị ân sĩ 
với đầu bën tóc đã đi) (S I 78) 


Bhagavatā oļārike nimitte kayiramāne (ngay khi đức Thế 
Tôn chấm một điểm chấm như vậy) (Ud 65) 


Sāriputtassa vaņņe bhaññamane (khi tôn giả Xá lợi Phất 
thôt lên lời tán thán) (S I ó4). 


Tĩnh từ 


222. (i) như đã nói, tĩnh từ phải hòa hợp với i danh từ mà 
nó bó nghĩa/ diễn đạt hay được hiểu theo tánh, số và cách: 


2 pāpakā akusalā dhammā uppajjanti (trang thái dē tin và 
bát thiện khởi lên trong tām) (A I 14) 


(ii) các tĩnh từ được dùng như danh từ và lấy chữ tận cùng 
như danh từ: Samvāsena kho maharaja sīlam veditabbam, 
tañca kho paññavatã no duppaññena (bằng cách sống chung 
VỚI người chúng ta học được giới đức của vi ấy và điều này 
chỉ đúng nêu như vị áy là người có tu tập không phải người 
thiếu tu tập) (S I 78) 

(iii) các tĩnh từ số thứ tự khác với số thường (xem bài 30, 
mục 151) 

Danh từ liên hệ với tĩnh từ cấp so sánh đặt ở cách thứ 5: 
Mānusakehi kāmehi dibbā kama abhikkantatarā paņītatarā 
ca (lạc cối trời thù tháng hơn lạc cõi người) (M I 505) 


(iv) tĩnh từ cấp so sánh nhất đùng với danh từ cách thứ 6 


269 


270 


PĀLI CĀN BÁN 


hay cāch thứ T: virāgo settho dhammanam (vó tham lā trang 
thái tinh thān tót nhāt) (Dh 27) 


Danto settho manussesu (người thuần thục là người tốt 
nhất) (Dh I 321). 


Đại từ 


223. (i) đại từ ngôi thứ 3 là ta(d) biến cách theo 3 tánh. 
Thông thường nó xuất hiện tron g câu như một tĩnh từ bó ng- 
hĩa cho danh từ mà nó liên hệ đến: 


so bhikkhu jahāti ora-päram (vị tỳ kheo kia xả bỏ các 
ranh giới cả ở đây và bạn) (Sn 1). 


Đại từ ngôi thứ 1 cũng có 3 tánh: Kasma mam amma ro- 
dasi (tvau) (mẹ, sao mẹ sâu muộn con) (Th I 44) 


. Te (bói/ tới bạn), me (bở/ tới tôi), vo (bạn) (chúng tôi) và 
no an tôi) là các từ ghép sau và luôn thay thế sau một từ: 


Puttā matthi (puttã me atthi) (các con là con của tôi) (Dh 6) 
Āmantayāmi vo (tôi có vũ bạn) (D II 156) 


(ii) đại từ liên hệ ya() hòa với cái ở trước về số và tánh. 
Cách của nó được quyết định bởi các phần khác trong câu: 


Ye āsavā sankilesika, pahīņā te Tathāgatassa (các lģu 
hoặc làm uë nhiễm dā được đức Thê Tôn trừ khử) (M 1464) 

(So) yena saủgho attamano hoti tam karomī'ti aha (vị ấy 
nói, “tôi sẽ làm cải tôi có thể dē hài lòng Tăng chúng”) M I 443. 

Ya imasmim janapade janapada-kalyānī, tam icchami 
(tôi mong người dàn bà đẹp nhāt trong quận này). 

(iii) khi đại từ quan hệ *ya(d)” được lập lại, nó diễn tả ý 
nghĩa “bêt cứ ai” hay “bất cứ cái gi” và đại từ tương liên cũng 
được lập lại: So yena yena icchati tena tena gacchati, yattha 


THÍCH NG TỊNH VÂN dich j 271 


sa 


yattha icchati tattha tattha titthati (bát ky dāu nó thích di, nó 
đi và bất kỳ đâu nó thích đứng, nó đứng) (S I 271). 


(iv) đôi khi đại từ quan hệ đi theo bởi đại từ bất định dë 
diễn tả ý nghĩa “bất cứ ai, bát cứ cái gì và °”: Yo hi koci bhik- 
khave ime satipatthāne evam bhāveyya satta vassani (ai, này 
các thầy nên tu tập bốn niệm xứ này trong 7 nām...) (N I 63) 


Yam kiñci sithilam kammam (hành động buông lung 
nào) (Dh 312) 


Yassa kassaci bhikkhuno ime pañca ceto-khilā pahina 
(do gi này ty kheo 5 hình thức không thích hợp của tâm bi 
tông khứ) (M I 103). 


(v) thỉnh thoảng đại từ quan hệ đi theo bởi một đại từ nghi 
vấn với phân từ ‘vā’: Yo vã ko vã (bát cứ ai). 

(vi) đại từ quan hệ đi theo bởi một đại từ chỉ định diễn 
tả ý nghĩa “bất cứ cái gi” hay “bất cứ cái nào? và khi phân từ 
“và” theo sau chúng, nó diễn đạt ý nghĩa “cái này/ cái kia” 
hay “bình thường. Yo vã so vã yakkho (một Yakkha bình 
thường) (S I 160). 


(vii) có 3 loại đại từ chỉ định tên là ta(d), eta(d) và idaưm. 
Chúng được dùng trong câu cả trong đại từ thuần túy và tĩnh 
từ đại từ. 

Thông thường chúng ta gặp trong đoạn văn các cầu trúc 
so aham, so tvam, ayamaham, eso'ham, tam mam, tassa 
mayham. Trong các cụm từ như vậy, đại từ có trước diễn 
tả ý nghĩa “đã nói đến trước day”. Như vậy “so aham’ nghĩa 
là 'tôi đã đề cập như trước đó': so aham vicarissāmi gāmā 
gāmam nagā nagam (tči hiểu giáo lý như dā đề cập trước đó, 
bây giờ sẽ đi từ làng đến làng, từ thành đến thành (hay từ núi 
đến núi) (S I 215). 


272 


PĀLI CĀN BÁN 


(viii) dói khi dai tü “eta(d) hay ‘idam’ di trước bởi ‘ta(d) 
dičn tā ý nghĩa đại từ nối tiếp : “so eso” hay “so ayam” (điều 
này rất người). 

(ix) trong vài nơi “eta(d) diễn tả ý nghĩa ‘ð đó' trong khi 

tad” hay ‘idam’ diễn tả ý nghĩa “6 đây”: so dãrako gacchati 
(đứa bé trai di đến đó). Eso (ayam) dārako āgacchati (đứa bé 
trai đi đến đây). 


(x) đại từ chỉ định cho ý nghĩa “vài hay sai khác’: 


tam tam kãranam āgamma (liên quan đến cái này/cái kia 
(nhân khác nhau) (DhA I 1). 

Động từ 

224. (i) trong Pali có 6 thì và 3 mood. Các thì gồm hiện 
tại, quá khứ, quá khứ không hòan thành, quá khứ hòan thành, 
vị lai và điều kiện. Các mood gồm lối trình bày, mệnh lệnh 
và khả năng cách. Cũng có mệnh lệnh vị lai rất hiểm gặp ở 
trong chính mệnh lệnh. 


(ii) lối trình bày diễn đạt 3 loại câu có tên: xác định, phủ 
định và thê hỏi. Khi dung phủ định hay nghi vẫn, i. dūng 
trợ động từ như trong tiếng Anh. Dùng phân từ ‘na’, trong 
câu lập tức đổi thành phủ định. Bằng cách nhân mạnh từ 
(trong đàm thoại) hay bằng cách dùng đại từ nghi vẫn hay 
trạng từ, lối diễn tả trở thành nghi vân. 


Xác định : bhagavā Sāvatthiyam viharati (đức Phật trú 
tại Sāvatthi) 

Phủ định : so pathavim na maññati (vị åy không tưởng 
ra đât) (M I3) 

Nghi ván : kāya-daņdan'ti Tapassi vadesi (có phāi ban 
nói vë ‘tà thân’, Tapassi)? (M I 372). = 


THÍCH NÚ TINH VÂN dich 


Santi te evarūpa ābādhā (có phải bạn suy đổi như váy?) 
(Vin I 72). 


Ko pana bhante hetu (gì là nhân, thưa ngài?) 


Api nu nam brāmhaņā mante vāceyyum vã na vã (có phải 
các vị bà la môn day vị ấy các bài kệ của họ phải không?) 


Kattha'dāni so Bhagavā viharati (bây giờ đức Phật đang 
trú ở đâu?) 

(iii) trong Pāli thì hiện tại twong đương với thì hiện tại, 
hiện tại tiếp diễn và hiện tại lịch sử trong tiếng Anh. 


Thì hiện tại : sadiso me na vijjati (không có như 
tôi) (Vin I 7) 


Hiện tại tiếp diễn : gacchāmi Kāsinam puram (tôi sẽ di 
tới thành phố Kasi) (Vin I 7) 


(iv) thì hiện tại cũng diễn tā sự kiện tòn tại: na hi vere- 
na verāni sammantīdha kudācanam (sân không bao giờ làm 
lắng dju bởi sân hận) (Dh 3 


(v) ngay cà quá khứ gần và vị lai gần cũng diễn tả bởi thì 
hiện tại biểu thị: 


Gambhīram bhāsati vācam (bạn vừa nói một từ với ý ng- 
hĩa sâu sắc) (S I 35) 


Kayassa bheda duppañño nirayam so upapajjati (tai su 
suy đổi vē thân người ngu sẽ đi tới trạng thái khổ đau) (Dh 
140) (điều này đề cập đến con người nhiều hơn đề cập đến 
cải chết). 


(v mặc dù có 3 loại thì đề cập đến quá khứ nhưng 
quá khứ đơn thường được dùng hơn tất cả. Quá khứ chưa 
hòan thành thường ít dùng. Quá khứ hòan thành (parokkha) 


273 


274 | PALI CĂN BÁN 


khóng tháy xuất hiện trong văn chương Pāli ngoại trừ động 
từ 'babhùva' trong văn thơ: Tatthappanādo tumulo babhūva 
(một tiếng ồn đã vang lên) J VI282) 

(vii) các hình thức “Aha, āhu” và “ãharnsu' thường được 
thấy, chúng được đề cập bởi các nhà văn phạm có Pali như 
các hình thức quá khử. Kinh điển Pali sau này thường được 
dùng với các hình thức quá khứ hòan thành. 

(viii) thì vị lai nói chung điễn đạt một hành động được 
thi hành gần đúng thời. Nó củng được dùng với ý nghĩa “có 
thể” hay “phải”. Ayam mahesakkhāya devatāya adhiggahīto 
bhavissati (cāy này có thé luc bói luc chế ngự) (DhA I 3). 


(ix) mệnh lệnh được dùng để diễn tả một mệnh lệnh, nai , 
xin, cāu khan, nguyên rủa, yêu câu và mong đợi (đọc bài 6, 
mục 18). 


(x) khả năng cách diễn tả ý nghĩa hy vọng; cầu khẩn, 
mong muón, khà nàng điều kiện, chấp thuận có thể... (đọc 
bài 7, mục 23). 

(xi) điều kiện cách dùng để diễn đạt điều kiện quá khứ, 
ngụ ý nói điều không thể, giả sử, trái ngược sự kiện. Nó được 
dùng cả trong mệnh đề điều kiện và câu điều kiện (Pāli gram- 
mar by H.H.Tilbe) (xem bài 27). 


Phân từ 


225. (j) phân từ gồm có 2 loại, biến cách và không biến 
cách. Danh động tù là từ không biến cách và một số nhà văn 
phạm cũng gọi là quá khứ phân từ không biến cách. Tất cả 
các phân từ khác biến cách. Chúng bao gồm hiện tại phân 
từ, quá khứ phân từ biến cách và danh động từ hay phân từ 
tương lai thụ động. 


| 


THÍCH NÚ TINH VAN dich | 275 


Các phân từ có biến cách thì hiện tại, quá khứ hay tương 
lai là bản chất của tĩnh từ và có nhiều biến tế về tánh, sô và 
cách trong danh từ mà chúng đề cập. Các phân từ quá khứ 
và danh động từ cũng dùng trong câu một cách khẳng định. 
Phân từ hiện tại trong Pali tương đương với tiếng Anh tận 
cùng bằng 'ing'. Dịch sang tiếng Anh có thể dùng chữ “trong 
khi’. Đôi khi hiện tại phân từ được dùng như danh từ và được 
dịch bắt đầu với “vị nào mà/ cái gì mā”. 


So dibbena cakkhunā ... satte passati cavamāne upa- 
pajjamāne (vi ây với thiên nhãn... thāy chúng sanh có người 
đoạn diệt ở đây và sanh khởi ở kia) (M I 359). 


(i) hiện tại phân từ cũng dùng với nghĩa của một động từ 
có khả năng và khi dịch sang tiếng Anh, liên từ “if? sẽ bắt đầu 
mệnh đề. Idha panekacco gilāno labhanto sappāyāni bho- 
janāni no alabhanto.. „ vutthāti tamhā ābādhā (có binh nhān 
duoc binh phục lại, nếu vị áy ăn kiêng... mà sẽ không néu vị 
ấy không chịu kiêng cử) (Pug 20). 


(11) quá khứ phân từ cà năng động và thụ động, tách khỏi 
hành động như một phân từ quá khứ thật, thường chỉ phần 
nào đó của động từ quá khứ (hoặc quá khứ đơn, quá khứ 
hòan thành và không hòan thành) hợp với chủ tử trong câu 
(hay mệnh đề) theo tánh, số và cách. = là công dụng vị 

. ngữ của các phân từ quá khứ. 


(iv) đôi khi động từ “hoti, ahosi, hessati, hotu' hay bất kỳ 
hình thức hay động từ nào hình thành từ căn ‘hū’ hay ‘bhū có 
thể đi theo phân từ có biến cách, thích hợp hơn ý nghĩa mà nó 
diễn đạt: Dasamo gahapati Pataliputtam anuppatto hoti (gia 
chủ Dasama đến tại Pātaliputta) (M I 354). 


Āsanāni Paññattäni honti (các chỗ ngồi dā được soạn 
sẵn) (M1354). 


276 | PALI CĂN BẢN 


(v) vài phân từ biến cách được dùng như các đanh từ 
cũng như tĩnh từ. “buddha? và “sugata” là các phân từ quá 
khứ. “Buddha? nghĩa là “tỉnh thức) dùng như một danh từ. 
“Sugata” nghĩa là “khéo di’ và dùng như một tính ngữ của 
Buddha và đôi khi như một tĩnh từ. Vài ví dụ: 


Attano? va avekkheyya katāni akatäni ca (người ta nên 
chú tâm vào việc mình đang hay chưa làm) (Dh 50) 


Atthi bhikkhave ajãtam abhütam akatam asankhatam 
(này các tỳ kheo, có cái không sanh, không trở thành, không 
được làm, không phức tạp) (Ud 80) 


Mahant (lớn), bhavant (thân thiện) và sant (một người 
tốt) là những phân từ dùng như tĩnh từ và danh từ. 


“mahant là phân từ hiện tại hình thành từ căn Mah (tôn kính) 

*bhavant' là hiện tại phân từ do căn bhū (trở thành/ trưởng 
thành) 

‘sant’ là hiện tại phân từ hình thành đo căn as (to be). 


(vi) quá khứ phân từ cũng dùng như danh từ trừu tượng: 
Nissitassa calitam, anissitassa calitam natthi (có sự dao động 


đối với vị mà có chấp thủ, nhưng đối với người không chấp 
thủ, sẽ không có dao động) (Ud 81) 


(vii) quá khứ phân từ có biến cách cũng dùng như danh 
động từ: ekamantarn thitā kho sā devatā Bhagavantam eta- 
davoca (vị thiên thần kia dang đứng một bên đã bạch điều 
này với đức Thé Tôn) (S I 1) 


Atha kho tā devatāyo ... siddhāvāsesu devesu antarahitā 
Bhagavato purato pāturahamsu (rồi chư thiên ây biên māt 


trong số chư thiên cõi thanh tinh và đã xuất hiện trước Thé 


Tôn) (S 126) - 


THÍCH NÚ TINH VÀN dich 


(viii) tác nhân của hành động biểu thị bởi quá khứ phân từ 
thê thụ động có thê hoặc hợp với cách thứ 3 hay cách thứ 6: 


277 


Bhotā Gotamena sammā bhikkhu-sangho patipādito 


(Chư Tăng được dẫn đắt một cách tòan hảo bởi đức Thế Tôn) 
(M 1339) 


Sāvatthiyā avidūre aññatarassa pūgassa āvasatha-piņdo 
paññatto hoti (thức ăn cúng dường đã được soạn sàn tại nhà 
ăn gần Sāvatthi bởi một só người) (Vin IV 60) 


Danh động từ 


226. (i) danh động từ dùng đồng cách như các phân từ 
quá khứ thể thụ động. Chúng diễn đạt ý nghĩa vừa vặn, thích 
đáng, bón phận, cần thiết hay có khả năng. Chúng được dịch 
để dùng với các động từ 'là để/ nên là/ sẽ là/ có thể là/ có 
thē...”. 

Apāņātipātam nissāya pāņātipāto pahātabbo (không 
những qua sự tán công loài hữu tình, mā còn cả sự công kích 
cũng bị đoạn trừ) (M I 360). 


Giống như các tĩnh từ, danh động từ hợp với các danh từ 
mà chúng đề cập theo tánh, số và cách. Ngay cả chúng kết 
với một phần của vị ngữ hoặc theo cách thứ 3 hay cách thứ 5. 
Đôi khi chúng dùng một cách bâng quơ và đặt ở trung tánh, 
số ít. Chúng cũng dùng như các danh từ trung tánh: 


Antarā-magge nadī taritabbā hoti (có một con sông để 
băng qua trên con đường) (Vin IV 64). 


Araññakenäapi kho āvuso Moggallāna ime dhammā 
samādāya vattitabbā pageva gāmanta-vihārinā (các sự việc 
này, thua tón giā Moggallana, chāc chān được đưa ra và thực 
hành bởi vị tỳ kheo sông tại rừng, tất cả hơn thế nữa bởi vị 
sống gần làng) (M123) 


278 


PĀLI CĀN BÁN 


Dasamo gahapati Pätaliputtam anuppatto hoti kenacide- 
va karaņīyena (vị gia chủ Dasama đến tại Pàtaliputta với một 
vài công việc này hay khác) (M1349) 

Nguyên mẫu 

227. trong Pali nguyên mẫu diễn tả ý nghĩa ‘cho mục đích 
cūa”, “dé? hay ‘cho’. Nó tương đương với nguyên mẫu trong 
tiếng Anh và hợp với cách thứ 4. 

Nó được dùng với các động từ hay phân từ hàm ý một 
ước muốn hay ước vọng. Tác nhân của hành động chỉ thị bởi 
một nguyên mẫu là giống như động từ hay phân từ khẳng 
định. Hầu hết nguyên mẫu được dùng trong câu dé nối kết với 

các động từ “arahati” (vị ấy xứng đáng), *sakkoti (vị ấy có thể) 
và 'icchati” (vị đó muốn) và những cái có nghĩa tương tự: So 
na sakkuneyya Gangaya nadiyā tiriyam bahaya sotam chetvā 
sotthinā param gantum (vị āy không thê băng ngang sóng Hằng 
bằng đôi tay của vị ấy đề đi xa một cách an tòan) (M I 435). 


Iechāma mayam marisa Nimim rajanam datthum (chúng 
ta muón tháy vua Nimi, thua ngài) (M I 78) 


Na” dāni sukaram amhehi lābha-sakkāra-siloke paricca- 
jitum (không dë cho chúng ta bây giờ dē từ bó lợi lạc, cung 
kính và danh vọng) (M I 524) 


: Khattiyo pi hi pahoti asmim padese ... mettam bhavetum 
(về giả thuyết này, vi thánh thiện cũng có thể tu tập tâm tử) 
(M1151) 


Āciņņam kho panetam Buddhānam Bhagavantānam 
āgantukehi bhikkhūhi saddhim patisammoditum (thói quen 
của đức Thê Tôn, bậc tỉnh thức đón chào một cách thân thiện 
với các tỳ kheo từ nơi xa đến) (Vin IV 24) 


"et 


Arahati pabbajito pabbajitassa pindam patiggahetum 


THÍCH NÚ TỊNH VÂN dịch 


(một tỳ kheo xứng đáng để nhận thức ăn khất thực của tỳ 
kheo) (Vin IV 24) 


279 


Alameva nibbinditum (chắc chắn bạn phải ra đi từ) (D II 198) - 


Cách nói trực tiếp và gián tiếp 

228. phân từ “iti được thêm vào cuối từ hay câu hay một 
đoạn trích dē nêu cái gọi là “trực tiếp hay “trực tiếp hạn hẹp” 
trong Anh văn. 


Sace me Bhagavā vyākarissati “sassato loko? ti vã asas- 
sato loko’ ti va... evamaham Bhagavati bramha-cariyam ca- 
rissami (nču đức Thế Tôn giảng cho con: “thế gidi lā thường 
còn’ hay “thế giới là vô thuong”... rồi con së sóng Pham hanh 
dưới sự chỉ dạy của Ngài) (M I 427) 


Ūmi-bhayan'ti kho bhikkhave kodhūpāyāsassetam adhi- 
vacanam (sự nguy hičm của sóng, này các ty kheo, là cái 
hình thành nên sân giận) (M I 460) 


Bhikkhū ... aññataram paccantmam  viharam 
patisankharonti “Idha mayam vassam vasissama' ti (các tỳ 
kheo đang sửa soạn một chỗ trú ngụ lớn ngòai thành, suy 
nghĩ: “chúng ta sẽ ở đây 3 thắng mùa mua” (Vin IV 44) 


So eka-divasaư... ekam vanaspatim disvã “ayam ma- 
hesakkhāya devatāya adhiggahīto bhavissatīti tassa hetthā- 
bhāgam sodhāpetvā...(vāo một ngày, vi Ấy tháy một cái cây 
lớn tại rừng, đã nghĩ: * cây này phải được đặt xuống bởi vị có 
sức mạnh? và đặt dưới đất gần chỗ trống...) (DhA I 3). 


229. Lỗi nói gián tiếp 


satthā tassa anto-geha nīharitvā tattha nipajjāpita-bhāvam 
ñatva... (bậc Dao sư ý thức răng ngài đã tir bỏ gia đình và-ở 
đây...) (DhA I 261) 


280 | PALI CĀN BÁN 


pañca-satehi bhikkhūhi saddhim āgata-bhāvam sutvā 
(nghe răng vi ây đến với 500 tỳ kheo) (DhA I 62) 


Như vậy các danh. từ diễn tả một câu (nghĩa là các từ như 
'bhāva') trở thành. phần cuối của một từ ghép diễn tả y nghĩa 
của lỗi nói gián tiếp. 


Từ vựng 


Các danh từ nam tánh 


Migadāya vučn nai 

Anta cùng cực/ cuối 

Pabbajita người xuất.gia/ thầy tu 
Kama duc lac 

Anuyoga từ bỏ chính mình/ gia nhập 
Kilamatha sự mệt nhọc 

Tathāgata đức Thé Tôn 

Upasama an tīnh 

Sambodha nhàn thức 


Sammāsaūkappa chánh tu duy 
Sammākammanta chānh nghiệp 
Sammāājīva chānh mang 
Sammāvāyāma chānh tinh tān 
Sammāsamādhi chānh dinh 


Vyādhi binh tāt 
Soka -_ sầu muộn 
Parideva bi ai 
Upayasa thát vong 


Sampayoga su hop nhát 


Vippayoga 
Upadanakkhandha 
Samudaya 
Nandi-rāga 
Nirodha 
Virāga 

Cāga 
Patinissagga 
Anālaya 
Āloka 
Punabbhava 
Ābādha 
Sankhāra 
Vipariņāma 
Dhamma 
Āsava 
Sadda 
Kāya 
Gandha 
Rasa 
Rāgaggi 
Dosa 

Moha 

Cāc danh tir nū tānh 
Bārāņasī 
Allikā 


THÍCH NÚ TINH VÂN dich | 281 


tan rā 

thū uān 

nhân ` 

say đắm dục 

đoạn diệt 

không chấp thủ 
tử bỏ 

giải thoát 

hủy bỏ 

không tham 

tái sanh : 
đau đớn/ phiền não 
hành 

thay đổi 

bán chất 


. lậu hoặc 


thanh 
thân 
hương 
vị 

lửa tham 
sân 

si 


tēn thành phó 
dính 


| 


282 | PĀLI CĀN BĀN 


Patipadā con đường/ thực hành 
Abhiñña tuệ tri 
Sammāditthi chānh kičn 
Sammā-vācā chānh ngū 
Sammāsati , chánh niém 

` Jati sanh 
Tanha ái 
Sammasambodhi chánh giāi thóat 
Vedanā tho 
Sammappañña. chánh tuệ 
Jivhā lưỡi 
Gayā dia danh 
Kama-tanha duc ái 
Bhava- taņhā hữu ái 
Vibhava- tanhã vô hữu ái 
Mutti ` giāi thoát 
Vijjā minh 
Pañña tuệ 
Jara già 
Paja con người 
Ceto-vimutti tâm giải thoát 
Sañña tưởng 
Các danh từ trung tánh 
Isipatana nơi chỗn 
Dukkha khó 


Marana chết = 


Domanassa 
Upadana 
Cakkhu 
Veyyākaraņa 
Dhamma-cakkhu 
Rūpa 
Bramha-cariyā 
Gayāsīsa 
Mano-vififiāņa 
Kāma-sukha 
Ariya-sacca 
Sankhitta 
Sañkhittena 
Ñãna 
Ñãna-dassana 
Udãna 
Viññana 
Itthatta 
Vedayita 
Ghana 
Photthabba 
Tĩnh từ 
Paiicavaggiya 
Gamma 
Anariya 
Anattha-samhita 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich | 283 


sāu 

thū 

māt 

các từ được giải thích 
pháp nhãn 
sắc 

phạm hạnh 
tên nơi chốn 
tâm nhận thức 
dục lạc 

thánh đề 

tóm tắt 


_tóm lại 


hiệu biệt 


biết hoàn toàn 


- tự thuyết 


thức 

trạng thái này 
cảm thọ 

mũi 

xúc 


nhóm của 5 

phàm tục 

không thánh thiện 
không có ích 


284 | PALI CĂN BẢN 


Cakkhu-karana 
Appiya 
[cchant 
Sahagata 
Asesa 
Gamin 
Dvadasakara 
Sutavant 

: Apara 
Adukkha 
Sadevaka 
Samaraka 


tiép xúc vói mát 
bát đồng 

mong muón 
liên quan với 
toàn bộ 

di (F: gamini) 
12 nhân duyên 
có học 

cái khác 


không khó 


với chư thiên 
với Maras 


Sassamaņa-brāmhaņa với Sa môn (F: sassamaņa-brāmhaņī) 


Antima 
Viraja 

Kalla 
Paccuppanna 
Bāhira 
Sukhuma 
Paņīta 
Oļārika 

Hīna 
Pothujjanika 
Majjhima 
Nāņa-karaņa 
Piya 
Ponobhavika 


cuối cùng 
không dấu vết 
vừa vặn/ thích hợp 
hiện diện 

bên ngoài/ đối tượng 
tinh vi 

cao thượng 

thô tục 

thấp kém/ ở dưới 
phàm phu 

giữa 

trí kiến 

thân thiện 

tạo nên tái sanh x 


THICH NŪ TINH VĀN dich | 285 


Abhinandin có hy (F: abhinandinī) 
Tiparivatta : 3 giai dogn 

Suvisuddha hoān toān thanh tinh 

Asukha vô lạc 

Sabrahmaka với chư thiên cao hơn 
Anuttara cao thượng 

Akuppa không động 

Attamana vui sướng 

Vītamala thuān tinh 

Atīta — quá khứ 

Anagata vj lai 

Ajjhatta - chủ dē/ khởi lên từ bën trong 
Động từ và phân từ 

Anupagamma không di vào (V: na upagacchati) 
Samvattati (saņ+vatt) dua dén 

Uppajjati (ut+pad) - khởi lên 

Abhisambuddha giác ngộ hoàn toàn (pp. abhisambujjhati) 
Labhati (rt.labh) chứng đắc (pass. labbhati) 
Udapādi (p 3rd sing uppajjati, ud+pad) khởi lên 
Pariññeyya (ger. Parijānāti) hiểu hòan tòan 


Sacchī-kātabba (ger. Sacchī-karoti) thấy do tha tâm. Sac- 
chi = sa+tacchi 

Bhāvetabba (ger. Bhãveti) tu tập 

Paccaññãsim (Ist sing (p) patijānāti) tôi tuyên bố 

Udanesi (p. 3rd sing udāneti) vị áy tự thuyết 

Aññãta (pp. jānāti) nhàn thúc 

Nibbindati (nir+vid) đoạn tuyệt 


286 


PĀLI CĀN BÁN 


Vimuccati (vi+muc) 
Khīņa (pp. khīyati) 
Pajānāti (pa+ña) 
Karaņīya (ger. Karoti) 
Āditta (ã+dip+ta) 


mw mi ma 


Pariññata 


giải thoát 

kiệt sức 

thấy như chơn 
được àm 
bừng chảy 


hiểu hoàn toàn (V: parijānāti) (pari tila) 


Pahatabba (ger. Pajahati) tống khứ 


Sacchī-kata 
Bhāvita (pp. bhāveti) 

_ Natthi (natatthi) 
Aññãsi (p. jānāti) 
Labbhati (pass. labhati) 
Virajjati (vi+raj) 
Vimutta (pp. vimuccati) 
Vusita (pp. vasati) 


thāy voi tha tām 

tu tāp 

không có 

nhận thức có hiểu biết 
có được 

phân ly 

giải thoát 

sống/ cư ngụ 


Anupādāya (ger. Na upādeti) giải thoāt/ khūng chấp thủ 


Bát biến từ và trạng từ 


Seyyathidam (tam (se)+yathã+idam) như thế này/có tên/ biết 


Yathābhūtam 
Bahiddhā 

Iti hidam (iti hi idam) 
Yāvakīvam 

Atha 

Vata 

Atha 


nhu nó thāt lā 

bën ngoài/ đối tượng 
như vậy cái này... 
(nhiều như, xa như) 
sau đó 

chắc chắn 

kho sau đó 


Từ ghép hòa ām 


Dve'me 
Cayam 


Kamasukhallikānuyogo 
Attakilamathānuyogo 


Ayameva 


Domanassupayasa 


Yampiccham 
Tankhopanidam 
Cāyam 
Idamavoca 

Ca hidam 

Mā ahesun ti 
Tasmatiha 
Tassāyeva 
Ariyasaccanti 
Athāham 
Nayidam 

Vã' ti 

No hetam 
Neso'hemasmi 


THÍCH NÚ TINH VÂN dich | 287 


= dve ime 

= ca + ayam 

= kāma-sukha + allikā + anuyogo 
= atta-kilamatha + anuyogo 
= ayam eva 

= domanassa + upayasa 

= yam pi iccham 

= tam kho pana idam 

= ca + ayam 

= jidam + avoca 

= ca hi idam 

= mā ahesum iti 

= tasma(t) + iha 

= tassā eva - 

= ariya-saccam iti 

= atha aham 

= na + idam 

= vã iti 

= no hi etam 

= na eso aham asmi 


kK K 


288 | PALI CÁN BÁN 


BÀI TẬP 36 


Dịch ra tiếng Việt 

1. Dhammacakka-ppavattana-suttam 

1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagavā Bārāņasiyam 
viharati Isipatane Migadāye. Tatra kho Bhagavā Pañcavaggiye 
bhikkhū amantesi: “dve’me bhikkhave anta pabbajitena na se- 
vitabbā. Katame dve? Yo cāyam kāmesu kāmasukhallikānuy- 
ogo hīno gammo pothujjaniko anariyo anattha-samhito, yo 
cāyam atta-kilamathānuyogo dukkho anariyo anattha-sarņhito. 
Ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhimā patipadā 
Tathāgatena abhisambuddhā cakkhu-karaņī iiāņa-karaņī upas- 


— a =. 


amaya abhiññãya sambodhāya nibbānāya samvattati. 
2. Katamā ca sā bhikkhave majjhimā patipada Tathāgat- 


ena abhisambuddhā cakkhu-karaņī fiāņa-karaņī upasamāya 
abhiññáya sambodhāya nibbānāya samvattati? Ayameva 
ariyo atthangiko maggo, seyyathīdam sammā-ditthi sam- 
mā-sankappo sammā-vācā sammā-kammanto sammā-ājīvo 
sammā-vāyāmo sammā-sati sammā-samādhi. Ayam kho sā 
bhikkhave majjhimā patipadā Tathāgatena abhisambud- 
dha cakkhu-karaņī ñāņa-karaņī upasamāya abhiññäya sam- 
bodhāya nibbānāya samvattati. 

3. Idam kho pana bhikkhave dukkham ariya-saccam: Jati 
pi dukkhā, jarā pi dukkhā, vyādhi pi dukkho, maraņam pi 
dukkham, sokaparideva dukkha-domanassupāyāsā pi duk- 
khā. Appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukk- 
ho. Yam piccham na labhati tam pi dukkham. Sañkhittena 
paficupādānakkhandhā dukkhā. = 


THÍCH NG TỊNH VÂN dich | 289 


4. Idam kho pana bhikkhave dukkha-samudayam ari- 
ya-saccam: yā yam taņhā ponobhavikā nandi-rāga-sahagatā 
tatra-tatrābhinandinī, seyya-thīdam kāma-taņhā bhava-taņhā 
vibhava-taņhā. 

5. Idam kho pana bhikkhave dukkha-nirodham ari- 
ya-saccam yo tassā yeva taņhāya asesa-virāga-nirodho cāgo 
patinissaggo mutti anālayo. 

6. Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodha—gāminī-pati- 
padā-ariya-saccam: ayameva ariyo atthangiko maggo, 
seyyathīdam: sammāditthi...sammāsamādhi. 

‘Idam dukkham ariya-saccan'ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, ñãnam udapādi, 
pañña udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. Tañkhopani- 
dam dukkham ariya-saccam pariññeyyan'ti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu... āloko udapādi. Tankho panidam 
dukkham ariya-saccam parififiatan'ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, ñãnam udapādi, 
paññã udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

7. ‘Idam dukkha-samudayam ariya-saccan”ti me bhik- 
khave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, 
ñanam udapādi, paññã udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

“Taikho panidam bhikkhave dukkha-samudayam ari- 
ya-saccam pahātabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapādi, ñãnam udapādi, paññã udapā- 
di, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

“Tahkho panidam dukkha-samudayam ariya-saccam 
pahīnan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhamme- 
su cakkhum udapādi, ñanam udapādi, pañña udapādi, vijjā 
udapādi, āloko udapādi. 


8. ‘Idam dukkhanirodham ariya-saccan'ti me bhikkhave 


290 


PĀLI CĀN BÁN 


pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, ñanam 
udapādi, pañña udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

‘Tañkho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sac- 
chī-kātabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhamrne- 
su cakkhum udapādi, fiāņam udapādi, paññã udapādi, vijjā 
udapādi, āloko udapādi. 

"Tankho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sac- 
chī-katan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhamme- 
su cakkhum udapādi, ñãnam udapādi, pañña udapādi, vijjā 
udapādi, āloko udapādi. 

9. ‘Idam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariyasaccan'ti 
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapādi, ñãnam udapādi, pañña udapādi, vijjā udapādi, āloko 
udapādi. 

“Tankho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā-ari- 
ya-saccam. bhāvetabban'ti me bhikkhave pubbe ananus- 
sutesu dhammesu cakkhum udapādi, ñãnam udapādi, pañña 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

“Taủkho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā-ari- 
ya-saccam bhāvitan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapādi, ñanam udapādi, pañña udapā- 
di, vijjā udapādi, āloko udapādi. : 

10. Yāvakīvaūica me bhikkhave imesu catusu ariya-sacce- 
su evam ti-parivattam dvādasākāram yathā-bhūtam ñãna-das- 
sanam na suvisuddham ahosi, neva tāvāham bhikkhave 
sadevake loke samārake sabrahmake sassamaņa-brāmhani- 
ya pajāya sadeva-manussāya anuttararp sammā-sambodhim 


~^~= 


abhisambuddho'ti paccaññäsim. 


Yato ca kho me bhikkhave imesu catusu ariya-saccesu 
evam ti-parivattam dvādasākāram yathābhūtam ñãnadas- 


Í 


THÍCH NÚ TINH VÂN dich | 291 


sanam suvisuddham ahosi, athāham bhikkhave sadevake 
loke samārake sabramhake sassamaņabrāmhaņiyā pajāya 
sadevamanussāya anuttaram sammāsambodhim abhisam- 
buddho'ti paccaññãsim. A 

Nanafica pana me dassanam udapadi “akuppa me ceto-vi- 
mutti, aya-mantima jati, natthi'dani punabbhavo ti. 

11. Idamavoca Bhagavā. Attamanā pañcavaggiya bhik- 
khü Bhagavato bhasitam abhinandum. 

Imasmiñca pana veyyakaranasmim bhaññamane āyas- 
mato Kondaññassa virajam vītamalam dhamma-cakkhum 
udapādi, ‘yam kifici samudaya-dhammam sabbam tam 
nirodha-dhamman ti... 

Atha kho Bhagava udānam udanesi, “Afifiasi vata bho 
Kondañño, aññasi vata bho Koņdañño’ti. Iti hidam āyasmato 
Kondaññassa Aññata-Kondañño “tveva namam ahosī'ti (S VI 11). 


2. Anatta-lakkhana-suttam 
Atha kho Bhagavā pañcavaggiye bhikkhü amantesi: 


“rũpam bhikkhave anattā, rūpañca hidam bhikkhave attā 
abhavissa nayidam rūpam ābādhāya samvatteyya, labbhetha 
ca rūpe 'evam me rūpam hotu, evam me rūpam mā aho- 
siti. Yasmā ca kho bhikkhave rūpam anattā, tasmā rũpam 
ābādhāya samvattati. Na ca labhati rūpe “Evam me rūpam 
hotu, evam me rūpam mā ahosī ti. 


*vedanā bhikkhave anattā. Vedanā ca hidam bhikkhave 
attā abhavissa nayidam bhikkhave vedanā ābādhāya samvat- 
teyya, labbhetha ca vedanāya *evam me vedanā hotu, evam 
me vedanā mā ahosï ti. Yasmā ca kho bhikkhave vedanā 
anattā, tasmā vedanā ābādhāya samvattati, na ca labhati ve- 
danāya ‘Evam me vedanā hotu, evam me vedanā mā ahosfī ti. 


292 


PALI CÁN BÁN 


“saññã bhikkhave anattā... 


*saūkhārā bhikkhave anattā. Sankhārā ca hidam bhik- 
khave attā abhavissamsu, nayime sañkhara ābādhāya sam- 
vatteyum, labbhetha ca sañkharesu ‘evam me saūkhārā hon- 
tu, evam me sankhārā mā ahesun'ti. Yasmā ca bhikkhave 
saủkhãrä anattā, tasmā sankhārā ābādhāya samvattanti, na 
ca labbhati sankhāresu ‘Evam me sarikhārā hontu, evam me 
sankhārā mā ahesun'ti. 

“viññãnam bhikkhave anattā. Viññãnam ca hidam bhik- 
khave attā abhavissa, nayidam viññanam ābādhāya sam- 
vatteyya, labbhetha ca viññane 'evam me viññanam hotu, 
evam me viññãnam mā ahosī'ti. Yasmā ca kho bhikkhave 
viũñãnam anattā, tasmā viññãnam ābādhāya samvattanti, 
na ca labbhati viññane ‘Evam me viññãnam hotu, evam me 
viññanam mā ahost ti. 


‘tam kim maññatha bhikkhave rūpam niccam va aniccam 
vārti 

“aniccam bhante” 

‘yam panāniccam, dukkham vã tam sukham va?” ti 

*dukkham bhante” 


‘yam panäniccam dukkham vipariņāmadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum 'etam mama, eso” hamašmi, 
eso me attā” ti?” 


*no hetam bhante”. 


*vedanā... saññã... sankhārā... viññãnam niccam vã an- 
1ccam vā?'ti. 


*aniccam bhante”. 


“yam panāniccam, dukkham vã tam sukham va?” ti. 


THÍCH NÚ TINH VÂN dịch | 293 


PL 


*dukkham bhante” 


‘yam panāniccam, dukkham vipariņāmadhammam, 
kallannu tam samanupassitum ‘etam mama, eso’ hamasmi, 
eso me attā” ti?” 


“no hetam bhante'. 


*tasmātiha bhikkhave yañkiñci rūpam atītānāgata-pac- 
cuppannam ajjhattam vā bahiddhā vā oļārikam vā sukhu- 
mam vā hīnam vā paņītam vā yam dūre vā santike vā, sab- 
bam rūpam “netam mama, neso'hamasmi, na me so attä'ti 
evam etam yathābhūtam sammappaññäya datthabbam. 
Ya kāci vedanā..., yá kāci safifia..., ye keci sankhārā..., 
yaūkiāci viñiñanam atītānāgata paccuppannam, ajjhattam vã 
bahiddhā va oļārikam va sukhumam vã hīnam vã paņītam 
vã yam dūre vã santike va, sabbarn viññãnam ‘netam mama, 
neso°hamasmi, na me so attā'ti evametam yathābhūtam sam- 
mappaññaya datthabbam. Evam passam bhikkhave sutavā 
ariya-sāvako rūpasmim pi nibbindati, vedanāya pi nibbinda- 
ti, saññãya pi nibbindati, sahkhāresu pi nibbindati, viññãnas- 
mim pi nibbindati, nibbindam virajjati, virāgā vimuccati, 
vimuttasmim vimutto”'mhī ti ñanam hoti, khīnā jati vusitam 
bramhacariyam katam karaņiyam, nāparam itthattāyā”ti pa- 
jānāti”. Idam avoca Bhagavā, attamanā paūcavaggiyā bhik- 
khū bhagavato bhāsitam abhinandum. . Imasmiūca pana 
veyyākaraņasmim bhaññamane paūcavaggiyānam bhik- 
khūnam anupādāya āsavehi cittāni vimuccimsū'ti (Sxxii 59). 


3. Āditta-pariyāya-suttam 


Tatra sudam Bhagavā Gayāyam viharati Gayā-sīse sad- 
dhim bhikkhu-sahassena. Tatra kho Bhagavā bhikkhū āman- 
tesi: 


294 


PALI CĀN BÁN 


'sabbam bhikkhave ādittam. Kiñca bhikkhave sab- 
bam ādittam? Cakkhu bhikkhave ādittam, rūpa āditta, cak- 
khu-viññãnam ādittam, cakkhu-samphasso āditto. Yadidam 
cakkhu-samphassa-paccayā uppajjati vedayitam sukham vã 
dukkham va adukkhamasukham va, tam pi ādittam. Kena 
ādittam? Rāgagginā dosagginā mohagginā ādittam, jātiyā 
jarāya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upāyāsehi ādittan'ti vadāmi. Sotam ādittam, saddā ādittā, 
sota-viññanam ādittam, sota-samphasso āditto. Yadidam so- 
ta-samphassa-paccayā uppajjati vedayitam sukham vã duk- 
kham va adukkhamasukham va tam pi ādittam. 


Ghāņam ādittam, gandhā ādittā, ghãna-viññãnam ādit- 
tam, ghāņa-samphasso āditto. Yadidam ghāņa-samphas- 
sa-paccayā uppajjati vedayitam sukham vā dukkham vā 
adukkhamasukham vã tam pi ädittam... 

Jīvhā ādittā, rasa ādittā, jīvhā-vifitāņam ãditam, 
jīvhā-samphasso āditto. Yadidam jīvhā-samphassa-paccayā 
uppajjati vedayitam sukham va dukkham vã adukkhama- 
sukham vā tam pi ādittam... 


Kāyo āditto, photthabbā aditta, kaya-viññanam ādīttam, 
kāya-samphasso āditto. Yadidam kāya-samphassa-paccayā 
uppajjati vedayitam sukham vā dukkham vā adukkhama- 
sukham vā tam pi ādittam... 


Mano āditto, dhammā ādittā, mano-viññanam ādittam, 
mano-samphasso āditto. Yadidam mano-samphassa-pac- 
cayā uppajjati vedayitam sukham vā dukkham vā aduk- 
khamasukham vā tam pi ādittam. Kena ādittam? Rāgag- 
ginā dosagginā mohagginā ādittam. Jātiyā jarāya maraņena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi ādit- 
tan'ti vadāmi. Evam passam bhikkhave sutavā.ariya-sāva- 


THICH NÚ TINH VÀN dich | 295 


ko cakkhusmim pi nibbindati, rūpasmim pi nibbindati, cak- 
khu-viññãne pi nibbindati, cakkhu-samphasse pi nibbindati, 
yadidam cakkhu-samphassa-paccayā uppajjati vedayitam 
sukham vā dukkham vā adukkhamasukham vā, tasmim pi : 
nibbindati. Sotasmim pi nibbindati, saddesu pi nibbindati, 
sota-viññãne pi nibbindati, sota-samphasse pi nibbindati, ya- 
didam sota-samphassa-paccayā uppajjati vedayitam sukham 
vā dukkham vā adukkhamasukham vā tasmim pi nibbindati. 
Ghāņasmim pi nibbindati, gandhesu pi nibbindati, ghāņa- 
viññãne pi nibbindati, ghāņa-samphasse pi nibbindati, yad- 
idam ghāņa-samphassa-paccayā uppajjati vedayitam sukham 
vā dukkham vā adukkhamasukham vā tasmim pi nibbindati. 


Jīvhāya pi nibbindati, rasesu pi nibbindati, jīvhā-vitttāņe 
pi nibbindati, jīvhā-samphasse pi nibbindati, yadidam 
jīvhā-samphassa-paccayā uppajjati vedayitam sukham vā 
dukkham vā adukkhamasukham vā tasmim pi nibbindati. 


Kāyasmim pi nibbindati, photthabbesu pi nibbindati, kāya- 
viññãne pi nibbindati, kāya-samphasse pi nibbindati, yadidam 
kāya-samphassa-paccayā uppajjati vedayitam sukham vā duk- 
kham va adukkhamasukham vã tasmim pi nibbindati. 


Manasmim pi nibbindati, dhammesu pi nibbindati, ma- 
no-vififiāņe pi nibbindati, mano-samphasse pi nibbindati, 
yadidam mano-samphassa-paccayā uppajjati vedayitam 
sukham vā dukkham vā adukkhamasukham vā tasmim pi nib- 
bindati, nibbindam virajjati, virāgā vimuccati, vimuttasmim vi- 
mutto”'mhī ti ñanam hoti, khīņā jati, vusitam bramha-cariyam, 
katam karaņīyam, nāparam itthattāyā'ti pajānāti. 

Imasmim pana veyyākaraņasmim bhaññamanc tassa 


bhikkhu-sahassassa anupādāya āsavehi cittāni vimuccimsu 
(S xxv 28). 


GIẢI ĐÁP PĀLI CĂN BÁN 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác. 


BÀI 1 
I Vasa, Gaccha, Tittha, 
Utthaha, Uttittha, Nisida, 
Agaccha, Saya, Apagaccha. 
II. 1. Tôi đứng (dang đứng) /thức dậy 2. Bạn cư ngụ 
3. Họ đứng dậy ` -4. Chúng tôi di 
5. Các bạn ngủ 6. Tôi đi khỏi 
7. Các bạn ngồi 8. Họ đến 
9, Anh ấy cư ngụ 10. Họ ngủ. 
HI. 1. Titthami 2. Uttitthāma. 
3. Sayanti 4. Nisīdasi/ nisīdatha 
4. Vasāma 6. Gacchanti 
7. Apagacchāma 8. Dhāvasi/ Dhāvatha 


9. Āgacchati 10. Gacchāmi. 


297 


| 


298 | GIẢI ĐÁP PALI CĂN BÁN 


BÀI2 
I. Tìm gốc các động từ, sau đó chia chúng theo thì Hiện tại: 
Ppunti: đạt đến Bhveti: tu tập 
Coreti: ăn trộm Tanoti: truyền bá 
Jinti: chiến thắng Jnti: biết 
Pappoti: đạt đến/đến gần Sunti: nghe 
Cinti: thâu lượm, chất đồng Chdeti: bọc kỹ, che đậy 


a. Gốc các động tūr: 

Pāpunā, Jina, Suņā, Jānā, Core, Bhāve, Chāde, Tano, 
Pappo, Cinā. 

b. Chia theo thì Hiện tại: 

1. (Só ít) Pāpunāmi (Só nhièu) Pāpunāma, 

2. Papunasi Papunatha 

3. >- Pāpunāti _ Pāpunanti... 
II. Dich Việt 

1. Tôi biết (góc: jana) 2. Các bạn chiến tháng (Jina) 

3. Họ che đậy (Chāde) 4. Họ nghe (Suņā) 

5. Chúng tôi truyền bá (Tano) 6. Tôi tu tập (Bhāve) 

7. Bạn che đậy (Chãde) 8. Các ngươi ăn trộm (Core) 

9. Họ tới gần (Pappo) 10. Tôi sưu tập (Cina). 
III. Dịch ra Pāli: 

1.Jināmi 2.Papponti ` 3. Bhāvema 

4. Corenti 5. Chādemi 6. Cināsi/...tha 

7. Suņāma 8. Dhāvanti 9. Nsīdāmi 10. Sayanti. 


THÍCH NÚ TINH VÂN dịch | 299 


BÀI 3 
IT. Dịch ra Pali: 
l. Asmi (amhi 2. Hanasi 3. Suņanti 
4. Cināti 5. Brūvanti (Vadanti) 6. Asma 
7. Karotha 8. Dhāvāma 9. Atthi 
10. Santi 11. Brūsi/ vadasi 12. Hanasi. 
BÀI 4 


II. Dịch ra Pali: 


1. Tvam āgacchasi/ Tvamesi 2. Aham ghayami 


3. So vapati 
| 5. Tvam cināsi 
7. Mayam passāma 
9. Aham asmi/ amhi 


II. Dich ra Pāli: 
1. Aham jānissāmi 
3. So Chādessati 
5. Te coressanti 
- 7. Mayam cinissāma 
9. So coressati 


4. Mayam cintema 
6. Te vapanti 

8. Tvam suņāsi 

10. Te hananti. 


BÀI 5 


2. Te jinissanti 

4. Aham bhāvessāmi 

6. So tanissati 

8. Mayam pāpunissāma 
10. Te āgacchissanti. 


300 | GIẢI ĐÁP PALI CĂN BẢN 


| BÀI 6 

II. Dịch ra Pāli: 

1. Te idha (atra/ ettha) āgacchantu (entu) 

2. Kuhim (kutra/ kattha) te vasanti? 

3. Tvam jāna (jānāhi) 

4. Tumhe jinātha 

5. Yattha (yahim) te santi (vasanti) tattha (tatra, tahim) 
aham gacchāmi i 

6. So kuhim ((kutra/ kattha) atthi (hoti)? 

7. Mayam tato kiņāma _ - 

8. Mayam tato sunama 

9. Tatra (tattha, tahim) mā hana (hanāhi) 

10. Te tato āgacchantu (entu). 


BÀI 7 

IL. Dich ra Pali: 

1. Aham idha vaseyyami 2. Te ito apagaccheyyum 

3. Kuhim te dhāveyyum? 4. Te tatra jineyyum 

5. Tumhe jāneyyātha 6. Te jineyyum 

7. Kuto mayam kiņeyyāma? 

8. Tumhe tahim pāpuneyyātha (tumhe tatra pappeyyātha) 

9. Katham te jineyyum 

10. Ittham (evam) tvam kayirāsi (kareyyāsi) 

11. Yathā aham karomi tathā tvam kareyyāsi 12. Tvam 
deseyyāsi. 


THÍCH NŪ TINH VĀN dich | 301 


BĀI 8 
II. Dịch ra Pāli: 


1. Te tatra gacchimsu 

2. Mayam idha vasimhā 

3. Kada tumhe tato āgacchittha? 

4. Tadā tvam tatra āsi 

5. Yadā tvam atra āsi tadā mayam tatra gacchimhā 

6. Katham tvam ajāni? 

7. Kuhim tumhe kiņittha? 

8. Kadā tvam kasi? 

9. Yadā aham phusim tadā ajānim 

10. Yadā mayam suņimhā (assosumhā) tadā cintayimhā. 


BÀI 9 
I. Dịch ra Việt: 

1. Nē ngồi ở đâu thì dây ở đó. 
2. Hôm nay chúng tôi sống ở đây, ngày mai sẽ đi đến đó. 
3. Tôi không muốn nām liền sau khi ăn no. 
4. Khi nào bạn sẽ đi giảng ở đó (đi đến đó giảng). 
5. Mong rằng bạn đến và ở lại đây. 
6. Họ đã cày xong và đến đây ăn. 
7. Bây giờ chúng ta sẽ ăn ở đây rồi đến đó gieo hạt. 
8. Họ đã lấy (cắp) tại đây, chạy khỏi đây và đi đến đó. 
9. Nó đến đây mua và đến kia bán. 
10. Nếu nó lẫy trộm, trở lại đây, tôi sẽ phạt nó. 


| 


302 | GIẢI ĐÁP PĀLI CĂN BẢN 


11. Nếu các ban đến đó sinh sống, chúng tôi cũng eó thé 

đên đó định cư. 

12. Nếu bạn đến đó giảng, chúng ta đến đó nghe. 

13. Nếu ngày mai cô ta giảng, cô ta sẽ đến đây. 

14. Ngày nay, các bạn đến đây nấu, ăn và nghỉ lại rồi 
ngày mai di. 

15. Đừng ngồi đây khóc nữa, các bạn hãy đến kia ăn và 
nghỉ ngơi ái. 
IL. Dịch ra Pāli: 

1. Sace tvam idha vasitum iccheyyäsi, āgantvā idha 
vasāhi (vaseyyāsi) 

2. Aham tatra gantvā desetum icchami 

3. Mayam ketum tahim na gacchãma 

4. Te idha āgantvā pacitvā gacchanti, tvam bhufijitvā piv- 
itvā sayasi ` 

5. Te tahim kasitvā atra agacchimsu 

6. Mayam hantum na iechāma 

7. Ama, aham jānāmi, tvam coretum icchasi 

8. Yadi so tatra gantum Iccheyya, gacchatu 

9. Te tatra pāpunitum icchimsu 

10. Yadi tvam tatra gantvā deseyyāsi te suņeyyum 

11. Tvam ito gantvā tatra kuhim vasissasi? 

12. Sace tvam iccheyyāsi idha vasa (vasāhi, vaseyyāsi) 

13. Kim tvam pacitum icchasi? 

14. So jetum na sakkunāti (sakkoti) 

15. Aham passitum sakkomi. 


THÍCH NŪ TINH VÂN dich | 303 


BĀI 11 
II. Dich ra Pāli: 
1. Sabbaññũ descti 2. Ucchu rohati 
3. Setü (setavo) santi 4. Munī (munayo) desenti 
5. Velu patati 6. Naga vicaranti 
7. Garu anusāsati 8. Sūdo pacati 
9. Vāņijā vikkiņanti 10. Suriyo (ravi) ogacchati. 
BÀI 12 
I. Dịch Việt: 


1. Bạn ốm và den 

2. Con đường an ón 

3. Pháp hạ liệt và bát thiện (của tâm) sanh khởi 

4. Trưởng lão có tướng hảo 

5. Câu hỏi hợp thời 

6. Nước miếng có mùi hôi 

7. Thân dë hoại 

8. Các hành vô thường 

9. Tôi không phải là người làm thuê ` 

10. Tại sao bây giờ người đàn ông đó rời khỏi đây? 
II. Dịch ra Pāli 

1. Sankhārā na sassatā 

2. Gahapati sudatto nāma āsi (ahosi) 

3. Kāyo vaddhati 

4. Gūtho duggandho 


